- 


„` 
Lx 


Lô 


w 


BHANTE S5UJIVA 


Thích Nguyên Tú biên dịch 


tho a Go Ẳ 


W&NỆ THUẬT RUôI DƯØR€ HẠNH PRÚG 


s} NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ 


Duong Kobo›s 
Book Club 


Tủ sách Ký thuật số 
dành cho 


Kimmdle & Kobo 


THIỀN RẢI TÂM TỪ 


NGHỆ THUẬT NUÔI DƯỠNG HẠNH PHÚC 


NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ 
Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội 
VPGD: Số 347 Đội Cấn - Quận Ba Đình - TP Hà Nội 
ĐT: (024). 66860751 - (024). 66860752 
Email: nxbdantri@gmail.com 


Website: nxbdantri.com.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Thị Hương 
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Quang Khôi 
Biên tập: Nguyễn Thảo Nguyên 
Minh họa bìa: Nguyễn Văn Trung 
Thiết kế bìa: Lê Thị Tám 
Trình bày: Vi Xuân 
Sửa bản in: Vĩnh Nghiêm Tùng Thư 


Liên kết xuất bản 
VĨNH NGHIÊM TÙNG THƯ 


TRUNG TÂM BIÊN PHIÊN DỊCH TƯ LIỆU PHẬT GIÁO QUỐC 
TẾ 


Trụ sở: Chùa Long Hưng, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, Hà Nội 
Website trung tâm: phathoc.net 
Kênh sách nói Youtube: Sách nói Phật giáo - Pháp m Vĩnh 
Nghiêm Trang sách điện tử: http://phapbao.org 


In 12.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm tại Công ty Thiết kế chế bản và 
In Công nghệ cao. Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Gia Thiều, Quận Hoàn 


Kiểm, Hà Nội. Số xác nhận đăng ký xuất bản số: 1054-2022/ 
CXBIPH/8-31/DT. Quyết định xuất bản số: 652/QĐÐXB-NXBDT 
cấp ngày 4 tháng 4 năm 2022. Mã ISBN: 978-604-356-689-5. In 
xong và nộp lưu chiểu năm 2022. 


Lời giới thiệu 


M, trong những câu nói nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh mà chắc hắn ai cũng từng nghe qua, đó là: “Bài học quan 
trọng nhất trên cuộc đời là bài học yêu thương”. Và bài học yêu 
thương ở đây chính là “tâm từ” mà Đức Thế Tôn thường giảng cho 
đại chúng khi Ngài còn tại thế. 


Tâm từ (metta citta) không phải là tình yêu thương nam nữ hay là 
tình thân gia đình, mà tâm từ là lòng từ mẫn dành cho tất cả 
chúng sinh, là tình thương vô điều kiện, chan hòa bình đẳng cùng 
khắp không dính mắc, không ích kỷ, không phân biệt, không giới 
hạn. Tâm từ chính là tình thương thuần tịnh, không toan tính, 
không bến bờ, vượt lên trên những giới hạn của tình thương ích 
kỷ hẹp hòi và hơn thế nữa, sẽ không bao giờ đem đến khổ đau. 
Tâm từ băng qua rào cản của ranh giới thương - ghét, yêu - hận, 
bạn - thù, tốt - xấu, nhờ đó có năng lượng tươi mát giúp xoa dịu 
những cơn đau của thân, làm lụi tàn những trận thịnh nộ của 
tâm, gieo xuống những hạt giống thiện lành để rồi chúng đâm 
chổi và đơm hoa kết trái. Tâm từ cũng có thể thổi bay hết những 
bụi mờ của vô minh, lan tổa sự thấu hiểu và lòng yêu thương tới 
mọi người, mọi loài, để ánh sáng từ bi len lổi vào những trái tim 
đang bị giày vò, đau khổ, để sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh. 
Nhờ có tâm từ mà thế giới này trở nên hiền hòa, ấm áp và bao 
dung hơn. 


Đức Thế Tôn đã dạy phương pháp rải tâm từ này cho các hàng Tỳ 
kheo, khi họ bị chư Thiên quấy phá, không thể nào nhập định để 
đạt được thành quả tu chứng cao nhất. Sau khi được rải tâm từ, 
chư Thiên cảm thấy mát mẻ, hoan hỷ nên đã tìm cách hỗ trợ và 
bảo vệ chư Tỳ kheo. Nhờ vậy, chư Tỳ kheo sống thoải mái và tỉnh 
tấn hành thiền, chứng đắc bốn Thánh đạo và thành tựu Thánh 
quả ngay trong mùa an cư năm đó, cuối cùng trổ thành bậc Thánh 
hoàn toàn dứt hết các lậu hoặc, thoát khỏi sinh tử luân hồi, đạt 
đến quả vị Niết bàn cao thượng. 


Do vậy, dù ở đâu, đi đứng hay nằm ngồi, chúng ta đều nên vun bồi 
lòng từ mẫn hay tâm từ bi. Hãy nhớ, tâm từ như tình thương của 
người mẹ dành cho hết thầy con cái. Và sẽ thật hạn hẹp cho những 
tâm trí chỉ dành sự thương yêu cho một, hai, ba hay bốn người, 
trong khi cuộc đời còn có hàng triệu người cần được thương yêu. 


Tâm từ đem lại cho chúng ta cảm giác hài lòng, yên ổn, an bình, 
tĩnh lặng, cùng những trạng thái tâm thiện lành khác. Nó giúp 
tâm nhanh chóng an định và đây cũng là một trong những lợi ích 
của tâm từ. Đó là nền tảng để hành giả đễ dàng bước sang Thiền 
minh sát hay còn gọi là Thiến tuệ để tâm khai trí sáng, đưa đến 
giải thoát giác ngộ. 


Nazarudin - một đạo sĩ Sufi vĩ đại đã từng nói: “Đừng nhọc công 
tìm kiếm giác ngộ. Chỉ cần quăng đi quan điểm và định kiến”. Nếu 
nỗ lực thiền tập rải tâm từ, con người sẽ diệt trừ được tâm sân 
hận, ham muốn thô thiển và các trạng thái tâm trói buộc khác. 
Khi không còn ràng buộc nữa, chúng ta sẽ đến đi một cách 'thong 
dong, ung dung và tự tại ngay giữa cõi đời này. Có lẽ, đây cũng 
chính là nguyễn do thúc đẩy các vị hành giả tu thiển dốc lòng 
trước tác và nhiệt thành chuyển ngữ những tác phẩm về Thiền 
Rải Tâm Từ với mong muồn giữa người với người chỉ tồn tại tình 
thương, khoan dung, cho đi và thấu hiểu. 


Cuốn sách Thiền Rải Tâm Từ: Nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc với 
nguyên tác tiếng Anh là Meditation on Loving Kindness And Other 
Sublime States của tác giả Bhante Sujiva, được Lôi Thúc Vân - 
na. Đài Loan dịch sang tiếng Hoa vói tiêu đề là 


SÁU tị : #Ú IKƑˆfƒ, #4 6` Eú JE 7) Ồ, Đậy là một tác. 
nhàm với nội dung phân tích chuyên sâu về Thiên Rải Tâm Từ, 


hơn nữa, sách có tính ứng dụng tất cao. 


Bhante Sujiva - bậc thầy cả đời phụng hiến cho sự nghiệp Thiền 
Vipassana. Thuở thiếu thời, sư đã từng theo học Thiền Chỉ và 
Thiền Quán với nhiều vị Thiền sư nổi tiếng đương thời, sau đó lan 
tỏa kinh nghiệm quý báu ấy đến khắp nơi trên thể giới. 


Đại đức Thích Nguyên Tú - người chuyển ngữ cuốn sách này là 
một vị Tăng có kiến thức sâu rộng nhất định trong các lĩnh vực về 
văn hóa lịch sử, tư tưởng tôn giáo, nhất là giáo lý nhà Phật và 
thiền học; có nhiều kinh nghiệm trọng việc nghiên cứu và giảng 
dạy giáo lý Phật học, biên phiên dịch kinh điển Phật giáo, cũng 
như nghiên cứu và hướng dẫn hành Thiền Vipassanä. Với văn 
phong giản dị, dễ hiểu nhưng hàm chứa kiến thức đa dạng, cộng 
thêm sở hành của dịch giả về Thiền Vipassanä, tôi tin chắc rằng, 


dịch phẩm này sẽ mang đến cho quý độc giả nguồn năng lượng 
tích cực của lòng yêu thương và sự bao dung chan hòa được lan 
tỏa từ việc hành trì Thiếễn Rải Tâm Từ. 


Trong cuốn sách này đã viết, hãy thực hành tâm từ như đang đắm 
chìm trong tình thương yêu vô hạn. “Tâm từ giống như người 
đắm chìm trong tình thương chân chính và điểm mấu chốt cực kỳ 
quan trọng nữa là tâm ấy phải thanh tịnh vô vi”. Chỉ cần tâm ta có 
chính trị và chính niệm trong từng phút giây, đó chính là tâm từ. 
Chỉ cần ta có đủ chính niệm tỉnh thức, thì tâm thiện thuần khiết 
cũng chứa đựng năng lực hóa đá thành vàng. Sự tỉnh thức rõ biết 
không những giúp ta sinh nghiệp thiện mà còn có thể hộ trì cho 
mỗi hành giả. Ngay tại lúc â Ấy, tâm đã ha xa nguồn gốc của mọi nỗi 
khổ (tham, sân, s1), điều này đồng nghĩa với việc dứt hẳn các khổ 
đau. Khi có được sự cổ vũ hay khích lệ nhiệt thành nào đó thì tâm 
ấy chắc chắn sẽ càng sáng rõ và thuần khiết hơn bao giờ hết. 


Sách còn chỉ ra: “An yên cũng được xem như là chất gel bôi trơn 
cho đời sống mỗi người, giúp công việc được suôn sẻ hơn rất 
nhiều, nhờ thế định được sinh khởi một cách dễ dàng. Đây cũng là 
một trong những chất liệu cơ bản của Thiền Quán và tịnh hóa 
thân tâm. Hơn thế nữa, an yên cũng có công năng chữa lành vết 
thương lòng”. “Qua cái nhìn của một thiền giả, kiếp người hệt như 
một dòng sông, từ ngày mở mắt chào đời là đã chảy về vùng trũng 
của cái chết. Còn ; niệm của ta như í những gợn sóng lăn tăn trên 
mặt hồ, lúc thì xáo động khi thì phẳng lặng”. 


Thiền Rải Tâm Từ tạo nên chất liệu cho tình thương và sự an yên, 
nên cũng có thể giải quyết triệt để được những vấn đề của tâm 
thức. Tâm từ không chỉ giúp hành giả có được hạnh phúc, mà còn 
có thể san sẻ hạnh phúc với hết thảy mọi người. Tâm chính là suối 
nguồn tươi mát vô tận! Trên từ các cõi trời người, dưới cho đến các 
loài động vật, v.v. đều muốn thân cận và hộ trì người có tâm từ. Do 
đó, tôi hy vọng những vị hữu duyên với Thiền Rải Tâm Từ đều có 
trong tay cuốn sách này, không những thế mà ta hãy cùng nhau 
lan tỏa năng lượng an lành, mát mẻ và tĩnh lặng của tâm từ đến 
với nhiều người hơn nữa, đến với cả những ai còn thiếu chút 
duyên lành với tình thương trong tâm mình, để tất cả mọi người 
mọi loài đều được tưới tẩm bằng thương yêu. 


Tôi xin trân trọng giới thiệu dịch phẩm Thiển Rải Tâm Từ: Nghệ 
thuật nuôi dưỡng hạnh phúc rất thiết thực và ý nghĩa này tới độc 
giả xa gần với mong muốn rằng, Thiền Rải Tâm Từ như một “liều 
thuốc tâm”, có thể chữa trị cho những trái tim bị tổn thương, và 
biết đâu đó, có thể hàn gắn, tô bồi khoảng trống của những tâm 


hồn đang cần được yêu thương. 
Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế 
Đại đức Thích Quảng Lâm 


Kinh bút! 


Giới thiệu tác giả 


hạnte Su: nh va (1951) là người Malaysia gốc Hoa. Sự là một bậc 
thây về Thiên Vipassana, đồng thời cũng là một nhà văn, nhà 


thơ... nổi tiếng. 


Năm 1975, Sujiva tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành Nông nghiệp 
Khoa học tại Đại học Malaysia. Sau đó, sư xuất gia theo Phật giáo 
Theraväda, và cả đời phụng hiến cho sự nghiệp giáo dục Thiển 
Vipassanä. Sư đã từng theo học Thiền Chỉ và Thiền Quán với 
nhiều vị Thiền sư nổi tiếng người Myanmar, Thái Lan, Malaysia, 
Trung Hoa, v.v. Trong số các vị danh sư ấy, sư đặc biệt chịu ảnh 
hưởng từ Đại sư Sayadaw U Pandita (1921 - 2016) người 
Myanmar. 


Năm 1982, sư sáng lập Rừng Thiền Tịch Lạc (Santisukharama 
Hermitage) ở Cao Thành (Kota Tinggi, Malaysia). Sau đó, sư 
thường xuyên thỉnh một vị Thiền sư thuộc trường phái Mahäsi 
đến phụ trách giảng dạy. 


Thiền sư Sujiva tỉnh thông sáu ngôn ngữ. Ngoài việc nói lưu loát 
tiếng Anh và tiếng Malaysia, sư còn có thể sử dụng thành thạo các 
ngôn ngữ như: tiếng Päli, tiếng Trung (Phổ thông và Quảng 
Đông), tiếng Myanmar, tiếng Thái, v.v. Sư vô cùng yêu thích thiên 
nhiên, đặc biệt có năng khiếu về các lĩnh vực như: Văn học, Hội 
họa, Nhiếp ảnh, v.v. 


Năm 1995, sư bắt đầu hành trình dạy thiền tại các nơi trên thể _ 
giới như: Úc, New Zealand, Hồng Kông, Ÿ, Thụy Sĩ, Đức, Tiệp Khắc, 
Mỹ, Brazil, v.v. với tổng số lượng thiển sinh trên 10.000 người. 


Năm 1999, sư được Phật tử mời đến Mỹ phụ trách giảng dạy pháp 
học A + đàm (Abhidhamma). Năm 2006, sư sinh hoạt và hoằng 
pháp ở nhiều nước châu Âu. 


Nhờ có sở trường về Thiền Chỉ và Thiển Quán cũng như một số 


phương pháp Thiền Bắc Tông, cùng với nhiều năm kinh nghiệm 
giảng dạy nên sư có phong cách hướng dẫn rất phong phú và uyển 
chuyến, phù hợp với hầu hết các vị thiển sinh mới cũng như cũ. 
Do đó sư rất được mọi người yêu quý và kính trọng. Trong những 
lúc khai thị, sư hầu như đều trong trạng thái nhập định, nội dung 
chuyến tải đều xuất phát từ trong tâm mà nên không cần mất 
nhiều thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị. Trong số thính chúng 
nghe giảng ây, ngoài những vị thiền sinh tham gia ‹ các khóa thiển 
miên mật ra, còn có rất nhiều người đến chỉ vì muốn nghe sư 
giảng pháp. 


Tác phẩm tiêu biểu: 


Văn: The Tree oƒ Wisdom, The River oƒ No Return The Practice and 
Development on Insiecht Meditation, Essentials oƒ Insieht Meditation 
Practice: a Pragmatic Approach to Vipassana, The First Step to 
Insieht Meditation, Funny MonkR's TaÌes, V.V. 


Thơ: The Voices ƒrom the Heart, Walking Iris, Wind rn the Forest, V.V. 


Dịch giả tiếng Hoa 


IẾ Thúc Vân đang sinh sống tại California (Mỹ), bà từng tốt 
nghiệp Cử nhân tại Đại học Đài Loan, sau đó du học và lây Bốn 


Thạc sĩ chuyên ngành Thư viện học và Khoa học Tin tức ở Mỹ. Bà 
đã từng xuất bản nhiều tác phẩm chuyên về các lĩnh vực tâm lý, 
tôn giáo và thiền, v.v. ở Trung Quốc, Đài Loan và Malaysia. Trong 
đó, dịch phẩm No Time to Lose đoạt giải Tác phẩm phiên dịch xuất 
sắc của Giải thưởng Kim Đỉnh (Golden Tripod Awards) lần thứ 33. 


Lời tác giả 


N hiệu năm trước đây, Stephen muốn tôi hiệu chỉnh lại quyển 
sách có nội dung nói về tấm từ, ầy vậy mà mãi đến hôm nay tôi 
mới có thời gian chấp bút sau nhiều lần bận rộn công tác Phật sự. 


Trước đây, sở dĩ tôi chưa muốn làm ngay là bởi vì còn có một số 
việc muốn làm nữa, ví dụ như ngồi thiển hay kinh hành chẳng 
hạn... Vả lại, tôi cũng còn có lý do quan trọng hơn, đó chính là tự 
mình cần phải tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 
này. Nội dung quyển sách lần trước viết khá sơ sài, với những 
phương hướng chưa được chuẩn xác, hơn nữa cách thức biểu đạt 
chưa đủ tính hệ thống và chuyên sâu. 


Trong thời gian này, tôi thường ở lại khu resort của bố mẹ 
Stephen, nằm ở vùng quê hềo lánh ở Richerenches thuộc Provence 
nước Pháp. Ngồi dưới tán cây Platanus, tôi bắt đầu viết ra những 
dòng tâm tư từ Berne để gửi đến các bạn. 


Sau mấy tiếng lái xe đi từ vùng Berne đến đây, chiều hôm ấy, sau 
khi ăn nhẹ xong, tôi đặt lưng xuống giường để nghỉ ngơi một lát. 
Sau đó, tôi hé mở cánh cửa nội tâm và bắt đầu đón nhận những 
thông tin do tâm mình cung cấp để viết nên quyển sách này. 
Không bao lâu sau, tôi cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng 
lâng lâng bay bổng. Tôi dõi mắt theo bóng dáng của những chú 
chim đang bay lượn, những ý tưởng đầu tiên thành hình từ tấm 
áo màu trắng tuyết, từ đôi cánh chim màu xanh da trời. Sau đó là 
bóng của chú chim cú mèo giống như hình dáng của ngôi nhà nhỏ 
này, V.V. 


Rất dễ nhận thấy người chủ ở đây đặc biệt yêu thích cú mèo, bởi vì 
khắp mọi nơi trên tường, thậm chí trên nóc nhà hay những sản 
phẩm được làm bằng sứ trong nhà đều mang hình dáng của 
chúng. Hiển nhiên, hiện đang có một con cú mèo đang xem nơi 
này - nơi không một bóng người như là nhà của nó... Chuyện này 
hiếm khi thấy được ở những nơi náo nhiệt khác. Do đó, tôi đã lý 


giải những cảnh tượng vừa xảy ra như là một sự tự do của nội 
tâm. Trước đây trong những lần dạy thiền, tôi thường hay dùng 
hình ảnh của những chú chim bay lượn để ví dụ cho việc rải tâm 
từ rộng khắp mười phương. 


Người ta thường thắc mắc “Tâm” là gì? Và họ rất hay liên tưởng 
đến những cảm xúc, nhưng nếu chỉ như thế thì rất hạn hẹp, bởi 
nó còn chứa đựng một hàm ý sâu hơn, sâu đến nỗi có thể chạm 
vào sự sống cũng như sự hiện hữu nơi mỗi người. 


Nhiều năm trước đây, tôi từng đọc được một quyển sách khá thú 
vị, nội dung nói về lời khuyên của một người bà dành cho người 
cháu, và lời khuyên ấy cũng là tiêu đề của quyển sách Dõi theo tim 
em!, điều này đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhất là mỗi khi ta 
chọn lý trí mà phớt lờ sự hiện diện của tâm, lúc này rất dễ rơi vào 
trạng thái “chảo dầu đang nóng! Vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ 
quyết định quan trọng nào, ta nên ngồi lại nhìn rõ để thấu hiểu 
trái tim của mình. Điều này đối với tôi mà nói, chính là trực giác 
và cũng là trí tuệ đến từ nội tâm. Nó rất giống với cảm thọ nhưng 
lại rạch ròi đâu vào đấy, không một “điểm mừ” nào cả. 


1 Tên gốc tiếng Ý là Va' dove tỉ porta il cuore, dịch sang tiếng Anh lấy tên là 
Follow Your Heœrt. Tác giả là Susanna Tamaro (1957), bắn dịch tiếng Trung 


là (Ñ {k bi Íƒr :ùb ⁄) (tạm dịch: Dõi theo tỉm em), Nxb Thời Báo, 1997. 


Cần có một khoảng trống cho trái tim, vì rằng tiếng nói của con 
tim cũng cần để người khác nghe được. Trong cuộc sống, chúng ta 
thường hay quên đi điều này! Nhất là những người thiên về lý trí 
lại càng như vậy, họ thường hay trốn tránh hiện thực, cho nên sau 
những đau khổ chồng chất càng dày, sức khỏe tỉnh thần cũng 
xuống cấp không kém. Những người đến chỗ tôi học thiền, đa 
phần đều có những vấn đề như vậy, họ thường bộc bạch rằng hay 
bị nhức đầu, khó thở, căng cơ, chằng dây thần kinh, hệ tiêu hóa có 
vấn đề, v.v. 


Nếu như ta biết cách khởi tâm và an trú chính niệm tỉnh thức với 
bài thiền tập “Quét toàn thân” thì những áp lực nội tâm hay đau 
nhức toàn thân sẽ tự nhiên tan biên hoàn toàn. 


Những cắm giác đau khổ hay hạnh phúc mà ta cảm nhận được 
đều có sự liên hệ mật thiết với tâm, vì vậy hành giả không thể nào 
chỉ biết đón nhận mỗi hạnh phúc mà ghẻ lạnh với nỗi khổ niềm 
đau được. Muốn có được hạnh phúc thật sự, thì nhận thức đầu 
tiên chính là cần phải hiểu rõ cả hai một cách trung thực và sâu 


sắc nhất. Lắng nghe bằng đôi tai với một tấm lòng cởi mở, điểm 
này giữa Thiền Quán rất giống với Thiền Rải Tâm Từ. 


Nếu muốn biết được tâm đang hiện hữu nơi nào, chúng ta không 
nên để lý trí chiếm ngự hoàn toàn, hãy gạt lý trí sang một bên, để 
cho sự tỉnh thức vi tế nơi nội tâm bừng dậy. Đây được gọi là trực 
giác và nó rất giống với cảm thọ; với một tiến trình đồng bộ như 
vậy, nội tâm tự nhiên sẽ được đánh thức, từ đó giúp ta tìm ra đáp 
án chính xác nhất và nhanh nhất. Loại trực giác này rất quan 
trọng và đừng nhầm lẫn nó với sự thuần phục con tim hoang dại. 


Có một bà cụ sau khi tham gia khóa thiền của thầy tôi dạy đã nói 
rằng: “Sư đã giúp cho con ngộ được bản chất của kiếp sống”. Và 
thầy tôi trả lời: “Một khi con người ta thiếu đi tình yêu dành cho 
chính mình, thì mọi thứ trở nên vô nghĩa”. 


Tình yêu dành cho chính mình? Có lẽ điều này hơi khó đối với 
những người phương Tây, nhưng đối với người phương Đông thì 
xem nó như là một chuyện hiển nhiên. Vậy rốt cuộc cái gì mới là 
tình yêu dành cho bản thân? Tôi phát hiện ra rằng, nếu khéo léo 
kết hợp đồng bộ giữa hai loại Thiển Quán và Thiền Rải Tâm Từ lại 
với nhau, chỉ bấy nhiêu cũng đủ giúp cho ta phát tâm dũng mãnh 
và tiến tu trên con đường chứng đắc quả vị. Sự kết hợp này được 
gọi là tâm. 


Như bây giờ, tôi xem tâm là một ý nghĩa thực sự của đời sống và 
sự hiện hữu. Trực giác giống như đôi mắt ẩn chứa nội tâm của 
một người, có thể thấy được những tầng thứ vượt trên cả cái thấy 
của lý trí. Trực giác đến từ thực tướng, niềm hạnh phúc hay nỗi 
khổ đau luôn tồn tại nơi ấy. Đến nay, tôi đã hiểu được những thứ 
này chính là “tiếng nói của con tim” và cũng là “sức mạnh của trí 
tuệ”. Đúng vậy! Tôi dám chắc rằng nó có thể quay về với bản thể 
của “chân lý tuyệt đối”, hay “tâm yếu vạn pháp”1. Nếu như không 
biết những điều này, thì ta sẽ không thể nào cảm nhận được sự 
hoàn thiện của bản thân, thế là cứ mãi mù quáng đi tìm “thức ăn” 
bồi bổ cho tâm tham ái và càng không thể nào có được hạnh phúc 
thật sự. 


1 Vạn pháp (dhamma): Hết thấy vạn vật đêu là những hiện tượng tự nhiên, 
vật lý, tâm lý, v.v. Mọi thứ mắt thường có thể nhìn thấy được, tai có thểnghe 
được, cơ thể có thể tiếp xúc được hoặc tâm có thểnghï đến được, V., đều thuộc 
về pháp cả. Pháp cũng chính là đạo Đ, nguyên lý; do những thứ ã ấy mà có thể 
sẵn sinh ra được những hoạt động của con người và sự vật, sự việc. 


Một khi có được sự tỉnh thức rồi, tâm tự khắc sẽ hướng về tự do - 
một nơi an trú đích thực. Khi ta tìm lại được ngôi nhà thực thụ 
của mình rồi, tâm tự nhiên sẽ trổ nên tịch tĩnh vắng lặng thực sự, 
đồng thời hằng luôn an trú nơi vốn dĩ thuộc về nó. Có thể nói 
rằng, tâm chính là suối nguồn tươi mát của hạnh phúc vĩnh hằng 
nơi thế giới đầy ắp khổ đau này. 


Khi nghĩ đến đây, tôi bắt đầu ngồi dậy và đặt bút viết ra những 
dòng tâm tư này... 


Tôi an trú nơi này được khoảng mười hôm, một quãng thời gian 
đủ để viết ra một câu chuyện đến từ trái tim - ít ra đây cũng chính 
là những kinh nghiệm mà tôi từng hướng dẫn thực hành Thiền 
Rải Tâm Từ và tình tiết câu chuyện là những cung bậc cảm xúc 
đến từ tâm. Vì vậy, khoảng thời gian này được xem như là một kỳ 
nghỉ đúng nghĩa tuyệt vời nhất dành cho tôi. 


Ô Kìa! Này người bạn lý trí của tôi ơi! Xin hãy nhường chỗ cho con 
tim (tâm) nói lên tiếng lòng của mình nhét 


Bạn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc tâm là gì đúng không? Vậy thì 
hãy “soi gương” ngay đi! Chắc chăn lúc ấy bạn sẽ thầy được “hình 
bóng” của tâm mình đang hiện hữu đâu đầy thôi. 


Thời gian và không gian tu thiền 


H lên nay, có rất nhiều ngôn từ miêu tả về việc tu thiền, như 
“đem thần quay về với tâm” hay “thâu hiểu chính mình”, v.v. Và 
những câu nói này thật sự đã chạm đến được sự tinh yếu của nó. 
Nếu như bạn thiên về khuynh hướng học thuật, thì cũng có thể 
định nghĩa việc tu thiền như là một quá trình của sự duyên khởi, 
điểm đến cuối cùng chính là ngộ ra chân lý tuyệt đối và cũng là sự 
tịch tĩnh hoàn toàn. Quá trình vừa nêu vốn đĩ bao hàm hết thảy 
những quá trình khác. 


Hiện nay, có rất nhiều phương pháp tu thiền theo các trường phái 
khác nhau, từ đạo Phật cho đến ngoại đạo. Và đương nhiên, ở mỗi 
trường phái sẽ có những sự khác biệt cơ bản từ nền tảng lý luận 
cho đến thực tiễn hành trì. Một phương pháp thiển đúng nghĩa 
chính là cách giúp cho ta có được một sự an yên tịch tĩnh. Tóm lại, 
phương pháp tu thiền được chia làm hai loại chính yếu như sau: 


1. Thiền Chỉ 


Chủ yếu phát triển chính định, nhờ đó hành giả có thể đạt được 
Cận hành định! và An chỉ định?; mục đích có được sự kiên định và 
tâm an yên. 


1 Cận hành định (upacãra-samãpatti): Trạng thái trước khi tiến vào An chỉ 
định, là trạng thái rất gân với tầng định Dục giới, thuộc một trong chín tầng 
thiên của Phật giáo. Hành giả có thể đạt được trạng thái định này thông qua 
việc tu bốn mươi đề mục Thiên Chỉ. 


2 An chỉ định (appanã-samäpatti): Trạng thái tâm hoàn toàn chuyên nhất, 


còn được gọi là “Thiên na” (jhãna), phạm vi bao gồm bốn tầng thiên Sắc giới 
và bốn tổng định Vô sắc giới. 


2. Thiền Quán 


Chủ yếu phát triển chính niệm, nhờ đó hành giả chứng ngộ ba 
thực tướng nhân sinh: Vô thường, Khổ, Vô ngã; mục đích cuối 
cùng nhắm đạt đến cứu cánh giải thoát. 


Tu thiền chính là phương pháp giúp hành giả đạt được cảnh giới 
vẫng lặng tuyệt đối, hai loại thiền vừa nêu mặc dù cách thức thực 
hành có khác, nhưng thực tế vẫn có thể ứng dụng kết hợp song 
song với nhau và đương nhiên cũng phải nhờ vào Thiển Quán mà 
đạt tới cảnh giới giải thoát sinh tử luân hồi. 


Thiền Rải Tâm Từ thuộc về Thiền Chỉ, ưu điểm của loại thiển này 
là bạn có thể kết hợp tu cùng lúc với Thiền Quán, hơn nữa giữa 
chúng còn có mồi quan hệ đặc biệt khăng khít với nhau. 


Như những người bạn có thể diễn được rất nhiều vai, có khi đối 
nghịch nhau, cũng có lúc lại hỗ tương lẫn nhau. Cũng vậy, bất 
luận là diễn vai gì đi nữa thì Thiền Rải Tâm Từ vẫn là một cặp bài 
trùng ăn ý với Thiền Quán. Đối với tôi mà nói, Thiền Rải Tâm Từ 
vốn dĩ đã hòa quyện làm một với Thiền Quán. Bởi vì tôi biết rõ 
trong “nội tâm” của mỗi người đều hiện hữu một “chân lý” giống 
hệt nhau, đó là từ bỉ và trí tuệ. 


Nếu như nói Thiền Rải Tâm Từ là phương pháp tu theo Thiền Chỉ, 
thì phạm trù mà nó vươn tới chính là định ở tầng thứ sâu hơn. 
Đáng lý ra ta nên ứng dụng phương pháp này vào đời sống hiện 
thực hằng ngày, bởi vì đây là chất liệu giúp ta có được nền tảng 
tâm thức kiên định, từ đó tiến sâu vào cảnh giới tối cao. Đôi khi 
định thường hay bị lý giải lệch lạc, dẫn đến những tình huống 
phát sinh không thể ngờ được, thời gian hành thiền càng nhiều 
thì càng dễ xây ra những khả năng vừa nêu. 


Hành giả tu Thiển Vipassanä cần phải tự trang bị cho mình 
những phẩm chất cơ bản thiết yêu như sau: 


1. Đạo đức 

Đạo đức chính là sự thanh tịnh nơi ý nghiệp, nó ẩn mình đằng sau 
thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nhìn từ góc độ trực quan, đạo đức có 
công năng ngăn ngừa sự sinh khởi của những bất thiện pháp. Từ 


đó, giúp cho hành giả tiến tu trên con đường thiền định. Vì vậy, 
mỗi thiền sinh đều cần phải nghiêm túc thực hiện năm điều sau: 


a) Không sát sinh; 


b) Không trộm cắp; 


c) Không tà dâm; 
d) Không vọng ngữ; 
e) Không sử dụng chất kích thích. 


Những gì mà ta tạo tác đều tích chứa lại nơi tâm, khi nhân duyên 
chín muồi sẽ dẫn đến nghiệp quả. Nếu như hành vi ấy là thiện, sẽ 
rất có ích cho việc hành thiền. Vì vậy, ta cần xây dựng đạo đức 
trên một nền tẳng tâm thức vừa an hòa lại thanh tịnh, nhờ đó mới 
có thể tiến sâu vào một trạng thái tâm ở tầng thứ cao hơn. Bên 
cạnh đó, ta không cần phải quá lo lắng về những nghiệp (kamma) 
chưa thật sự hoàn hảo mà mình đã tạo tác, bởi vì “nhân vô thập 
toàn”, có mấy ai đẹp không tì vết đâu, đúng không? Đây cũng là 
điều mà chúng ta khi còn hiện hữu trên CỔi đời này đều phải gắng 
sức vun bồi để được hoàn thiện hơn, chỉ cần tâm ta đủ kiền thành 
và tinh tấn, như thế cũng đủ rồi. 


Kinh nghiệm thực tế cho thấy, có rất nhiều thiền sinh sau khi 
tham gia những khóa thiển miên mật, thì những thói hư tật xấu 
trước kia của các vị ấy cũng đã giảm thiểu rất nhiều, thậm chí 
hoàn toàn biến mất. 


Nếu biết ứng dụng đạo đức vào trong thực tế hằng ngày, hẳn 
nhiền đây là một trợ duyên rất lớn cho những hành động tích cực 
đưa đền một đời sông hướng thượng. 


2. Chính kiến 


Chính kiến là một cái thấy trung lập và khách quan, là một năng 
lực phân biệt được đâu là chân thực, đâu là hư vọng. Nhờ có chính 
kiến mà hành giả có được một trí óc phán đoán chính xác và đưa 
ra quyết định kịp thời đúng đắn. Chính (sammä) ở đây có nghĩa là 
căn cứ vào thực tướng mà thấy biết và ghi nhận. 


Trong kinh có đề cập rằng, chính kiến là cái thấy biết đúng đắn 
khi nhìn vào nghiệp, từ đó có được khả năng phân biệt rạch ròi 
giữa thiện và ác, cũng như quả báo của nó. Chính kiến làm cơ sở 
nền tẳng cho việc tu đạo, giúp cho ta không còn mê muội, đồng 
thời rời xa khổ đau. 


Chính kiến đối với Tứ thánh đế (cattãri ariyasaccãni): Khổ 
(dukkha), Tập (dukkha- samudaya), Diệt (dukkha-nirodha) và Đạo 
(dukkha-nirodha-gãmini-patipadä). Chính kiến sẽ được hiển bày 
một cách hoàn mỹ trong khoảnh khắc ta có được kiến pháp1. Thế 
nhưng trước khi chứng được kiến pháp, thì chính kiến hầu như 


chỉ được kiến lập trên những khái niệm (pabbatti), và những thể 
nghiệm mà ta có được cũng chỉ đền từ những khái niệm ấy mà 
thôi. 


Đầu tiên cần phải đoạn trừ tà kiến2, tà kiến ở đây được hiểu là 
chấp vào niềm tin mù quáng, trái hẳn với thực tướng các pháp. Ví 
dụ như tin rằng thể gian này không có thiện ác, không có nhân 
quả nghiệp báo, hoặc giả tin rằng thế gian không có khổ đau, v.v. 
Những điều vừa nêu chính là một hiện tượng điên đảo nơi thế 
gian. 


1 Kiến pháp (ditthi dhammo): Thấy được thực tướng các pháp. 


2 Tà kiến (micchã đitthi): Kiến giải không. chính xác và lệch lạc chân lý, được 
xem là đồng nghĩa với ác hiến; chủ yếu nói về những quan niệm, học thuyết sai 
lầm của một số tôn giáo. 


Đôi khi hành giả cần phải rộng mở tâm lượng để có thể học tập, 
cũng như có được những trải nghiệm khách quan, nếu không thì 
tà kiến hay tà tư1 sẽ ngăn trở sự trưởng thành nơi nội tâm, thậm 
chí làm cho ta lạc bước vào cõi ác. Do đó cần phải đọc hiểu nhiều 
kinh và luận, tốt nhất nên thỉnh giáo những vị thiện tri thức, nếu 
làm được như vậy rất có ích cho việc củng cố chính kiến. 


1 Tà tư (micchã sankappo): Suy nghĩ sai lầm và lệch lạc chân lý. 


3. Thời gian 


Thiền là một đời sống chính niệm tỉnh thức với mục đích hướng 
đến trí tuệ giải thoát, vì vậy điều cần thiết là chúng ta phải duy trì 
trạng thái thiền định lâu nhất có thể. Nếu như không thể chính 
niệm trên từng sát na2, thì cũng phải tự biết được mỗi niệm khởi 
lên như thế nào. Không đủ tỉnh thức, đồng nghĩa là “thất niệm”. 


2 Sát na (khana): Thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Trong một giây 
có tới hàng tỷ sát na và trong mỗi sát na đều có ba thời (sinh, trụ, diệt). Sát 
na được hiểu là chớp mắt, chỉ cho thời gian diễn ra cực nhanh. 


Cơ bản có hai loại thiền định: miên mật và tùy hỷ. 


Rốt cuộc như thế nào gọi là miên mật và như thế nào gọi là tùy 
hỷ? Kỳ thực giữa hai loại này không có các tiêu chuẩn cụ thể rõ 


ràng, chí ít hành giả chỉ cần giữ cho tâm mình thanh tịnh, vắng 
lặng là được. Thông thường, miên mật được hiếu là một khóa 
thiền tỉnh tấn với thời lượng ngồi thiển dài và lâu, nhờ vậy khả 
năng nhập định sẽ duy trì được liên tục hơn. 


Để có được sự tiến bộ vượt bậc và hiệu quả tốt nhất, các bạn nên 
đăng ký tham gia những khóa tu miên mật dài ngày. Bên cạnh đó, 
cũng có những lớp thiền được mổ ra với thời gian học và thời 
lượng thiền tọa cố định, nhất là điều độ mỗi ngày, nhờ thế cũng có 
hiệu quả nhất định. Với các lớp thiền vừa nêu, ta có thể ngồi thiền 
vào buổi sáng sau khi thức dậy, cũng như buổi tối trước khi đi 
ngủ, đây được xem là hai thời điểm vàng. Hơn nữa, Thiền Rải Tâm 
Từ có thể được ứng dụng hầu hết trong đời sống sinh hoạt hằng 
ngày. 


4. Địa điểm 


Thiền Chỉ cần có một môi trường yên tĩnh và an toàn với bầu 
không khí trong lành, mát mề. Nếu thiền tập trong phòng kín thì 
cần có không gian đủ rộng và thoáng đăng, đồng thời đồ đạc phải 
sắp xếp ngăn nấp, gọn gàng, sạch sẽ. Nếu được ngồi thiền trong 
môi trường lý tưởng với thời lượng thích hợp thì tâm chúng ta dễ 
dàng nhập định và tỉnh thức liên tục. 


Đó cũng là lý do chính mà các vị thiển sinh thường hay tìm đến 
các trung tâm thiền. Chắc chắn bạn sẽ khó mà chổi từ một trung 
tâm thiền với không gian lý tưởng và thoải mái. Và việc quan 
trọng nữa để cho buổi ngồi thiền đạt được hiệu quả tốt nhất là bạn 
cũng có thể tự mang theo bồ đoàn hay ghế ngồi nhằm phù hợp với 
chỗ ngồi thiển mới. 


Nhất là đối với các vị thiền sinh mới tham gia khóa thiền, cần phải 
để tâm tìm được một vị thầy hướng dẫn phù hợp, cũng như tìm 
một người bạn đồng tu với mình trong suốt khóa thiển. Đương 
nhiên, vị thầy hướng dẫn cần phải có những đức tính như: từ bi 
nhẫn nại, uyến chuyển khéo léo và có thái độ hướng dẫn đặc biệt 
nghiêm túc. 

5. Thể ngồi 

Trong đời sống hằng ngày, dù bạn đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể 
thiển được hết. Bởi vì, thiển vốn đĩ là một trạng thái tỉnh thức của 
tâm, nhưng đối với những thiền sinh mới, thiền ngồi là điều tối 
quan trọng. 


Khi ngồi yên thì thân mới được vững chãi và tâm mới dễ lắng 


đọng. Ta cần phải duy trì tư thế ngồi cố định trong một trạng thái 
thả lỏng, buông thư. Làm được như vậy, thì toàn thân mới thoải 
mái và tâm luôn tỉnh thức. 


Nên ngồi tư thế kiết già! trên bồ đoàn và tọa cụ có độ cao phù hợp 
với mình, như thế giúp cho lưng được giữ ngay, thẳng và thoải 
mái hơn. Nếu như khớp gối của bạn khá đau, có thể kê thêm thảm 
mềm. Mục đích là hạn chế những cơn đau vật lý nơi thân, nhất là 
hai chân. Nếu như không thể ngồi kiết già, thì bạn ngồi bán già2 
cũng được, cùng lắm mới ngôi trên ghế cao, nhưng nhớ là tuyệt 
đối không được tựa lưng vào bất kỳ vật gì. Ta muốn Thiền Chỉ 
hiệu quả, thì phải ngồi thiển trong một thời lượng cố định. Do đó, 
cơ thể cần phải thích ứng dần mới quen được. 


1 Kiết già: Tư thế ngồi bắt chéo chân có nguồn gốc từ xứ Ấn cổ xưa, hành giả tự 
đặt bàn chân của mình lên trên đùi bên chân kia và ngược lại. Đây là một thế 
ngồi rất vững chãi, thường được khuyến khích khi tọa thiên. Thế ngồi này 
giống như một đóa sen nên còn được gọi là liên hoa tọa. 


2 Bán già: Tư thế ngồi sắc một chân lên bắp đùi chân kia, thé ngồi này thường 
hay tê chân trên và không được vững chãi bằng cách ngôi kiết già. 


Đương nhiên chúng ta không thể nào cứ ngồi yên suốt mà không 
cử động, vì vậy đôi khi cũng cần phải thay đổi tư thế bằng cách 
luân phiên giữa thiền ngồi và thiển đi. Thiền đi thường được gọi là 
thiền hành, nó cũng mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho thiển 
sinh. Thông qua sự vận động di chuyển để có được sức khỏe nhất 
định, bên cạnh đó nhờ vào việc cân bằng ngũ căn1, thân tâm như 
được tiếp thêm năng lượng giúp ta thoải mái hơn; nhất là tạo 
thành thói quen tăng trưởng việc thực hành từ bị. Chúng ta cũng 
có thể kết hợp tâm mình với những nhịp chân khác nhau để giúp 
cho định được sâu dần. Bên cạnh đó, thiền sinh cũng nên thực tập 
thiền đứng, nghĩa là duy trì trạng thái tỉnh thức với tư thế đứng 
yên bất động trong một khoảng thời gian quy định. 


1 Ngũ căn: Phật giáo Nam truyền thường gọi là Ngũ quyên (pañcindriya). 
Gồm có: 1. Tín Quyền (saddhindriya); 2. Tấn Quyền (vữiyindriya); 3. Niệm 
Quyền (satindriya); 4. Định Quyền (samädhindriya); 5. Tuệ Quyền 
(paññindriya). 


Còn về thiền nằm, giai đoạn đầu thiền sinh không nên thực tập, 
bởi vì rất để rơi vào trạng thái hôn trầm mà ngủ lúc nào không 
hay. Vả lại, tư thể nằm suốt như vậy cũng không tốt cho sức khỏe 


lắm. Nếu như bạn tự mình đủ sức tinh tấn, thiển nằm mới có hiệu 
quả. Đâu đó, thỉnh thoảng cũng có những vị tu thiển lâu năm, tận 
dụng cả giấc ngủ của mình để quân hòa năng lượng. 


Tình thương là gì? 


M.. bhäãvanä trong tiếng Pãli được hiểu là Thiển Rải Tâm 
Từ (oving-kindness meditation). Bhãvanaã được dịch là “tu tập” 
(cultivation), còn được hiểu là trưởng dưỡng và phát triển. Thật ra 
ở đây chỉ cho “tu thiền” (practice of meditation) là chính; còn 
“tâm từ” được chuyển ngữ sang tiếng Anh là loving- kindness, 
thoạt nghe khá lắt léo, nhưng kỳ thật nó đã lột tả được hết ý nghĩa 
tỉnh túy của Thiền Rải Tâm Từ. Thuật ngữ Phật học này mang ý 
nghĩa mong muốn cho ai đó (chúng sinh) có được hạnh phúc và 
bình yên nơi tâm. 


Bất giác tôi có một ý nghĩ táo bạo: Hãy thực hành tâm từ như 
đang đăm chìm trong “tình yêu đôi lứa” (fallin love)1 vậy, vì 


muốn có được tâm từ thì cần phải “yêu sâu đậm” hơn nữa. 


1 Khi định đủ sâu, tâm ta hòa quyện cùng đối tượng (sink into the object). Ở 
đây, tác giả dùng cựm từ “ƒall in love”, nghĩa là khi hành giả Thiên Rải Tâm 
Từ, tâm sẽ nhập định sâu vào trong trạng thái từ ái. 


Thật ra, cách làm này rất nguy hại, tốt nhất ta nên định vị rõ thứ 
tình yêu này là gì? Có phải là một thứ tình yêu trong sáng hay 
không? Và nó có khác với sự tham đắm nơi thế tục không? Thứ 
tình yêu này rất giống với tâm từ ở chỗ cả hai đều là một sản 
phẩm xuất phát từ “tâm” hay đến từ “trái tim”. Như có một người 
bạn của tôi đã từng nói: “Tâm từ giống như người đắm chìm trong 
tình thương chân chính, và điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng nữa 
là tâm ấy phải thanh tịnh vô vi”. 


Vấn đề là làm sao để có thể phân biệt rõ được cả hai thứ ấy? Thật 


ra rất dễ, chỉ cần tâm ta có chính trị kiến và chính niệm trên từng 
phút giây, đó chính là tâm từ vậy. 


NƠI NÀO CÓ TÌNH THƯƠNG? 


Tôi nhớ có một bài hát ca ngợi tình yêu trong một bộ phim với nội 
dung nói về chàng trai tên là Oliver đã cất lên lời ca khi mình mất 
đi phương hướng!. Đôi khi ta cũng giống như một số người cứ mãi 
hướng ngoại để tìm kiếm cho mình một đối tượng yêu đương hay 
đối tác làm ăn, nhưng rồi mới vỡ lẽ biết được thực tế điều này 
không hề dễ tí nào và tình cảm ấy chắc có bền lâu? 


1 Bộ phim do Mỹ sẵn xuất vào năm 1970 với tiêu đê tiếng Anh là Love story 
của đạo diễn Arthur Hiller. Nội đung phim kểvê chàng trai Oliver, con của gia 
đình giàu có, yêu một cô thiếu nữ con của người thợ làm bánh mì. Oliver đã 
quyết liệt chống lại sự phần đối của gia đình và kết hôn với cô gái ấy. Cuộc sống 
hôn nhân của hai người ngay từ khi bắt đầu đã rất hạnh phúc, chàng không 
ngừng nỗ lực kiếm tiên để lo cho mái ấm gia đình, cũng như xuất sắc tốt 
nghiệp thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, chàng trở thành một vị luật sư nối tiếng và 
kinh tế gia đình trở nên khá giả. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc về vật 
chất chỉ mới thực sự bắt đầu thì vợ chàng ‹ do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo 
mà sớm vội từ giã cõi đời. Thước phim cuối là hình ảnh chàng Oliver cô đơn 
lang thang kiếm tìm nơi mà cả hai đã từng đặt chân đến như công viên trượt 
băng. Nhìn vào từng mảng tuyết trắng xóa, Oliver bắt đầu thả hồn hồi tưởng 
lại những tháng ngày bên nhau của mình và người vợ yêu dấu với muôn vàn 
kỷ niệm đây ắp mật ngọt yêu đương. Nhưng giờ đây thì... 


Một vị thiển sinh sau khi ngồi thiền, ngộ ra được nơi xuất phát 
của tình yêu là trái tim và từ đó có thể nuôi dưỡng nó lớn hơn nữa. 
Bỗng nhiên anh ta cảm thấy như trút bỏ gánh nặng và vui sướng 
khôn cùng. Cũng cùng một nguyên lý như vậy, khi ta đủ khả năng 
thấy rõ được những đặc tính này của tâm, thì tình yêu rất dễ nhận 
điện. Khi đi vào trái tim, tự nhiên tâm của bạn sẽ sinh khởi tâm từ 
ái thật sự đối với những người mà bạn đã từng tiếp xúc. Có thể 
bạn sẽ nói đây chỉ là tình yêu đơn phương, nhưng kinh nghiệm 
thực tế cho thấy, dù bạn không mong cầu điều gì, thì ít nhiều cũng 
sẽ được đối phương hồi đáp lại. 


CHÍNH NIỆM 


Khi nói chuyện với những vị thiển sinh mới, tôi rất thích dùng 
cụm từ “sự tỉnh thức rõ biết” (clear awareness) để nói về loại trạng 
thái này của dòng tâm thức. Nguyên văn tiếng Päli là “sati”, 

thường được dịch là “niệm” hay “chính niệm”. Thật ra, chính niệm 
hệt như hết thầy các dòng tâm thức khác, ở mỗi góc độ môi 
trường khác nhau sẽ sản sinh ra những nội hàm tương ứng. 


Ở tầng thứ đầu tiên, trạng thái của nó là thiện hay thanh khiết. Vì 
vậy, sự tỉnh thức gồm có những đặc tính như: rõ biết (trái ngược 
với hôn trầm hay mù mời), tịch tĩnh (khác với trạo cử hay bất an) 


và nhu nhuyến (khác với tê cứng hay mất cẩm giác). Ý chí sẽ quyết 
định chúng ta có được trạng thái nào của dòng tâm thức. Nếu như 
ta hiểu được những lợi ích to lớn đến từ chính niệm, kế đó thường 
xuyên duy trì trạng thái chính niệm, làm được như vậy thì lúc này 
chính niệm sẽ đến nhiều và sâu hơn. 


Sự tỉnh thức rõ biết vừa nêu sẽ được triển khai khi mình thực 
hành Thiền Quán Vipassanã với một đề mục! đặc thù nào đó, nó 
sẽ vượt lên trên sự trói buộc của những khái niệm thông thường, 
với một sự trải nghiệm an trú ngay giờ phút hiện tiền, và dần trở 
thành một thứ quán chiếu mang tính xuyên suốt và nhất quán, 
cuối cùng sẽ là chứng ngộ. Chúng ta cũng có thể áp dụng kỹ thuật 
quán chiếu này vào trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và hỗ trợ 
những công việc khác; còn đối với Thiền Rải Tâm Từ là một dạng 
của Thiền Chỉ (samatha), sự tỉnh thức rõ biết nhằm để nhận diện 
tâm ở dạng vi tế hơn, từ đó có thể thấu hiểu quá trình này hơn 
nữa. 


1 Đề mục (kammatthäna): Đối tượng quan sát của tâm với bốn mươi đề mục. 
Theo Thanh tịnh đạo luận (Visuddhimagsa) phân tích, “đề mục” được chia 
làm hai loại là đê mục của Chỉ (samatha- kammatthäna) và đề mục của Quán 
(vipassanä- kammatthäna). Thiên Chỉ là tập trung chuyên chú vào một đối 
tượng nào đó đểtâm được an yên, còn Thiền Quán là quán sát, phân tích và 
chọn lựa đối tượng, từ đó có được trí tuệ giải thoát. 


RẢI TÂM TỪ CHO CHÍNH MÌNH 


Truyền thống tu Thiền Rải Tâm Từ đã có từ thời Đức Phật với 
phương pháp ứng dụng ngay từ chính bản thân của mỗi hành giả. 
Nhưng đổi với các vị thiền sinh ở các nước u Mỹ, thì điều này 
dường như rất khó đối với họ, còn đối với những hành giả châu Á, 
trong đó có Việt Nam thì đây là chuyện hiển nhiên. 


Trước đây, tôi ít khi giải thích rõ lý do vì sao có sự khác biệt hoàn 
toàn như vậy, nhưng bây giờ có lẽ nên làm rõ sẽ hay hơn. Chúng ta 
cần hiểu rằng, khởi tâm từ dành cho chính mình vốn không phải 
là một việc làm ích kỷ. Trái lại, điều này giúp cho ta chế ngự được 
những ích kỷ, hẹp hòi đang len lỗi trong nội tâm. Để làm được 
điều vừa nêu, chúng ta cần phải tự mình xác lập được trạng thái 
tỉnh thần vui vẻ, để từ đó cảm nhận được sự an yên trong đời 
sống. 


Có một nguyên tắc cơ bản cần được nhận thức rõ: Chính bạn cần 
phải hạnh phúc trước, sau đó mới có thể san sẻ niềm hạnh phúc 


ấy cho những người khác. Vấn đề kể tiếp đó chính là làm sao để có 
được thứ hạnh phúc vừa nêu? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là lặp đi lặp 
lại câu văn “Mong cho tôi có được bình yên...” như một cái máy 
hay sao? Ngoại trừ việc thực lòng mong muốn ra, bạn còn cần 
phải biến nó thành hiện thực. Ở đây, tôi tạm đưa ra một giải pháp 
hướng đến việc thực hành Thiền Rải Tâm Từ và Thiển Quán. 


Bất kỳ phương pháp thiền 'tập nào cũng đều có liên quan đến định 
(samaäadh]), việc đầu tiên cần phải làm đó chính là thả lổng và 
buông thư. Ở vài hơi thở đầu nên hít thở sâu và dài, điều này giúp 
cho ta thoải mái và dễ thả lỏng hơn. Mỗi lần thở ra, cố gắng đẩy 
những áp lực của mình ra theo hơi thổ, sau khi làm liên tục vài lần 
như vậy, nhớ trả hơi thở trở về trạng thái thở tự nhiên. Bước kế 
tiếp là dùng ý thức quét toàn thân (scan body) từ đỉnh đầu (huyệt 
bách hội) đến đầu ngón chân út bên phải bằng sự cảm nhận “như 
nó đang là” đối với những cẩm thọ!1. Lúc này, những bộ phận trên 
cơ thể của chúng ta dần dần được thả lỏng ra hết, cùng với đó là 
tâm tỉnh thức ngày một mạnh hơn. Quá trình quét toàn thân 
được bắt đầu từ lớp da bên ngoài và từ từ đi sâu vào bên trong não 
và nội tạng như: tim, gan, phổi, ruột già, ruột non, v.v. và sâu hơn 
nữa. 


1 Cảm thọ (vedanä,): Được sẵn sinh ra khi có sự tiếp xúc giữa các giác quan, 
ngoại cảnh và ý thức với nhau. Có ba trạng thái cơ bẳn: khổ thọ (khó chịu), lạc 
thọ (dễ chịu) và xả thọ (bình thường). Thọ có cảm thọ vật lý và cảm thọ tâm lý, 
thuộc về chỉ thứ hai trong ngũ uẩn (pañcakkhandhä), thuộc chỉ thứ bảy trong 
mười hai nhân duyên (paticca-samuppä- da-anga). Phật giáo Nưm truyền đặc 
biệt chú trọng và giải thích rất tường tận từng chỉ tiết. 


Có một bí quyết cần phải ghi nhớ, đó là: trạng thái tỉnh thức rõ 
biết cần phải được song hành với tâm vắng lặng và tâm nhu 
nhuyễn. Ba yếu tố này được kết hợp hòa quyện với nhau trở thành 
một dạng tâm thiện thanh tịnh, đây cũng được xem như là cội 
nguồn tỉnh hoa trong mỗi cuộc đời của chúng ta. 


Quét toàn thân được bắt đầu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, 
từ trước ra sau, từ ngoài vào trong và ngược lại, quá trình quét 
được diễn ra nhiều lần, đến khi ta cảm thấy thật sự khinh an là 
biết mình Thiền Quán đúng cách. 


Khi đang ngồi thiền, ghi nhận hết thảy các cảm thọ, nhất là ở 
những nơi mà mình cảm nhận rõ nhất. Rồi sau các cảm thọ này sẽ 
làm nền tẳng cơ bản và trợ duyên cho việc hành thiền, nó cũng sẽ 
thay đổi liên tục trong từng sát na tùy theo nguồn năng lượng 


nhiều hay ít, mạnh hay nhẹ của từng người. 


Khi thực hành Thiền Rải Tâm Từ, cần ý thức duy trì chính niệm 
liên tục nhằm để nuôi dưỡng và phát triển sự vắng lặng, yên bình 
trong nội tâm cũng như cảm giác thư thái, thoải mái nơi toàn 
thân. Có lẽ bạn sẽ không ngờ rằng, chỉ đơn thuần vậy thôi, cũng 
đủ giúp ta có được hạnh phúc thật sự. 


Bốn lời nguyện ước 


T rước tiên chúng ta cần phải ] hiểu kỹ “Bốn lời nguyện ước”! là 
8, sau đó áp dụng mới có hiệu quả được, nhất là khi ước nguyện 
cần phải nhiếp tâm chuyên chú. Căn cứ vào Kinh Rải Tâm Từ, ta 
thấy nội dung đầu tiên chủ yếu nói về việc hành giả tự chúc phúc 
cho mình với bốn lời ước nguyện như sau: 


1 Bốn lời nguyện ước ở đây được hiểu theo cách lý giải của Phật giáo Myanmar. 
Nếu khảo cứu kỹ hơn, chúng ta sẽ Z thấy, như Kinh Kãlãma thuộc bài kinh số 66 
trong Tăng chỉ bộ tập 3 chép rằng: “Nếu như không có kiếp sau, không có quả 
báo của nghiệp ác cũng như nghiệp thiện, thì lúc ấy ta sẽ không oán hận, 
không khổ não, không não loạn mà chỉ duy trì sự an lạc cho chính mình 
(averam abyäpajjham angham sukhim attãnam pariharämi)' đây chính là 
một dạng chứng ngộ thứ hai”. Tỳ kheo Khai Ấn khi chú thích kinh có giải thích 
như sau: “Veri: kê địch; Avero: không có ý đối địch; Abyäpajjha: sân nhuế, 
không não hại; Anigha: từ căn sốc là ieha, nghĩa là ưu bi, đau khổ, khó khăn, 
nguy hiểm, v.v. Ở đây, thêm tiếp đầu ngữ “a ” vào được hiểu là không não loạn, 
không phiên não”. Vì vậy nguyên câu văn được dịch là: “Mong cho tôi không có 
ý đối địch, mong cho tôi không có tâm sân hại, mong cho tôi không còn đau 
khổ, mong cho tôi giữ được niềm vui”. Còn Tỳ kheo Minh Pháp thì giải thích: 
“Mong cho tôi không oan trái, mong cho tôi không sân giận, mong cho tôi 
không khổ não, mong cho tôi giữ vững hạnh phúc”. 


1. Mong cho tôi bình an, không còn mọi oan trái (Avero homi) 


Nếu chỉ đơn thuần dựa vào những lời nguyện ước, ta có được bình 
yên thật sự hay chăng? Điều này xem ra có vẻ khó thành hiện 
thực, thế nhưng dựa vào những thể nghiệm thực tế ở tầng thiền 
sâu hơn, thì điều này chắc chắn là có thật. Chỉ cần ta có đủ chính 
niệm tỉnh thức, thì tâm thiện thuần khiết cũng chứa đựng năng 
lực hóa đá thành vàng, không thể xem thường sức mạnh của nội 
tâm. Đây không. hẳn chỉ là phát nguyện ngay phút giây “bây giờ và 
ở đây” mà còn cần phải thực hiện thường xuyên trong cuộc sống 
thường ngày. 


Sự tỉnh thức rõ biết không những giúp ta sinh ra nghiệp thiện mà 
còn có thể hộ trì cho mỗi hành giả. Ngay tại lúc â ấy, tâm đã la xa 
nguồn gốc của mọi nỗi khổ (tham, sân, sì), điều này đồng nghĩa 
với việc dứt hẳn các khổ đau. Khi tâm có được sự cổ vũ hay khích 
lệ nhiệt thành nào đó thì tâm ấy chắc chắn sẽ càng sáng hơn, rõ 
hơn và thuần khiết hơn bao giờ hết. 


2. Mong cho tâm tôi an yên, không còn phiền não (Abyäpajjho 
homi) 


Tôi thường hay nhấn mạnh cụm từ “bình yên” để miêu tả các đặc 
tính của thiện (kusala) như hạnh phúc và niềm vui, chắc chắn nó 
sẽ khác hẳn với vọng động và trạo cử. Nếu một vị thiền sinh có 
được tỉnh thức, thì ắt hẳn trong tâm vị ấy sẽ hiến hiện rõ được các 
đặc tính của sự bình yên, từ đó an trú sâu hơn vào cảnh giới của 
sự an yên khi muốn ít và biết đủ . 


3. Mong cho thân tôi khỏe mạnh, không còn đau đớn (AnIgho 
homi) 


Thân và tâm luôn nương tựa lẫn nhau, có một số căn bệnh trên 
thân thể chúng ta đến từ những áp lực của đời sống. Vì vậy, thiền 
có thể chữa trị được những vết thương ấy một cách hiệu quả. Tỉnh 
thức, bình yên và nhu nhuyễn một khi đã đồng bộ được với nhau 
sẽ giúp cho toàn thân có được một sự thư thái nhất định. Chỉ cần 
quét toàn thân từ đỉnh đầu xuống đến ngón chân út bên phải, 
cũng đủ giúp cho toàn thân hành giá cảm thấy nhẹ nhàng và thư 
thái. Kế đó, quét toàn thân từ đầu ngón chân út bên phải ngược 
lên trên đỉnh đầu, giúp cho hành giả bo sung đầy đủ nguồn năng 
lượng và tăng thêm sức sống. 


Tôi dám chắc rằng, khi bạn tập trung ý thức của mình lâu hơn 
một chút vào một bộ phận nào đó đang gặp vấn đề trên cơ thể, 
điều kỳ diệu sẽ hiện hữu ngay nơi ấy và cơn đau sẽ được thuyên 
giảm đi rất nhiều. Nhờ thể, thân được thả lồng và thư thái một 
cách tuyệt đối, đồng thời tâm sẽ an yên và tịch tĩnh hơn bao giờ 
hết. 


4. Mong cho thân tâm tôi được khỏe mạnh, bình yên (Sukhi 
attanam pariharami) 


Nguyện ước cuối cùng là mong muốn bản thân mỗi phút giây 
hiện tại đều cảm nhận được niềm hỷ lạc mà phương pháp thiền 
tập này mang đến, điều này giúp cho ta duy trì trạng thái an lạc 
trong cuộc sống thường ngày. Nhờ sự hỗ trợ như vậy, giúp cho 


hành giả tăng thêm tỉnh thức và tịch tỉnh sâu hơn khi ngồi thiền. 


Cứ thế thiền tập nhiều lần thì sự chính niệm tỉnh thức mới có thể 
lớn dần và mạnh hơn lên. Thử hỏi có thứ gì giúp ta được an yên 
hơn khi duy trì liên tục sự tỉnh thức hay không? Bản thân Thiền 
Vipassanã vốn là một nhân duyên cơ bản để trưởng dưỡng tâm từ. 
Chỉ có cách như vậy mới giúp hành giả có được hạnh phúc đích 
thực và chứng ngộ được thực tướng các pháp ở các tầng thiền sâu 
hơn. 


Suy niệm 


S uy niệm (anussati) rất khác với ký ức. Ký ức làm cho tâm ta 
cứ mãi rong ruổi tìm về quá khứ. Khi vô tình xem lại một tầm ảnh 
thuở thiếu thời, lúc ấy bao kỷ niệm tuổi thơ, nào là những thứ đồ 
chơi trẻ con hay những trò chơi ngày thơ bé lại ùa về. Còn suy 
niệm lại là một thứ hồi ức kèm theo chính niệm tỉnh thức một 
cách có hệ thống. Chẳng hạn, khi ta nhớ lại chuyện mới xẩy ra vào 
ngày hôm qua theo trình tự nhất định, suy niệm giúp ta có được 
định sâu. Mười đề mục suy niệm! thuộc về bốn mươi đề mục tu 
Thiền Chỉ. 


1 Mười đê mục suy niệm (dasa anussatiyo): 1. Niệm Phật (buddhãnussati); 2. 
Niệm Pháp (dhammanussati); 3. Niệm Tăng (sanghãnussati); 4. Niệm giới 
(silãnussati); 5. Niệm tâm bố thí (cãgãnussati); 6. Niệm chư Thiên 
(devatãnussati); 7. Niệm sự chết (maranänussati); 8. Niệm thân 
(kãäyagatäsati); 9. Niệm hơi thở (änäpãnasati); 10. Niệm trạng thái thanh 
bình an lạc (upasamãnussati). 


Khi mới bắt đầu thực hành Thiền Rải Tâm Từ, ta sẽ được các vị 
Thiền sư có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cách suy niệm vào 
những tác hại của sân giận, cũng như những lợi ích đến từ tâm an 
nhẫn và tâm từ. Suy niệm với mục đích giúp khởi tâm dũng mãnh 
hơn, đồng thời nhắc ta nhớ: “Thiền cần phải được ứng dụng vào 
trong đời sống thực tế”. 


BA LỢI ÍCH TỪ T M AN NHẪN 


Một hôm, tôi hỏi một thiền sinh người Trung Hoa: “Theo anh, 'An 
nhẫn” là gì?” Anh ta trả lời rằng: “An nhẫn giống như một con dao 
cắm vào con tim và rỉ máu”. Tôi hiểu chẳng qua anh ta đang cố 
giải thích ý nghĩa chiết tự của chữ “nhẫn” (2Ê2). Vì vậy,cuộctrò _„ 
chuyện như thể diễn ra thường không mầy thoải mái. Nếu như trả 
lời là tôi đã biết, điều đó có nghĩa là tự thân mình đã có được một 


sự an nhẫn nhất định nào đó, thế nhưng thực tế an nhẫn không 
phải là một thứ vật chất dễ sở hữu. Có thể chúng ta đã từng trải 
nghiệm được một vài trạng thái an nhẫn nhưng không nhiều. Dựa 
vào kinh nghiệm tu tập mà mình có được, tôi hiểu như sau: 


An nhẫn là một dạng tâm thức, trong đó không có một chút mơ 
hồ và vọng động nào. Những người không có được sự an nhẫn, 
chắc chắn không có được sự bình yên, cũng như không thể kham 
nhẫn được trước những chuyện bất như ý dù là nhỏ nhặt nhất. Từ 
đó tôi đưa ra kết luận: “An nhẫn đưa hành giả tìm về bến đỗ bình 
yên và kiên định với một trái tim có chính niệm, đặc biệt chứa đầy 
tình thương và lòng từ bï”. 


An nhẫn có ba lợi ích cơ bẩn như sau: 
1. Tránh khỏi hết mọi oan trái 
2. Vun bồi hạt giống yêu thương 
3. Trợ duyên tiến tu hằng ngày 
Qua ba lợi ích nêu trên, ta thấy được suy niệm giúp cho hành giả 


tôi luyện được đức tính kiên nhẫn với một tiến trình cụ thể và có 
tính hệ thông. 


Lợi ích của tâm từ 


C. ó một hôm, nhờ suy niệm mà tôi nhớ về những lợi ích đến từ 
việc hành Thiển Rải Tâm Từ: 


Sau khóa tu miên mật được tổ chức trong vòng một tháng ở 
Myanmar, tôi bỗng chú ý đến một việc xảy ra mà trước đây dù 
năm mơ tôi cũng không ngờ tới, đó chính là tăng cân. Hồi đó tôi 
rất gầy, dù là chưa đi tu, cân nặng của tôi không khi nào quá 45 kg 
cả, có những phần trên cơ thể còn trơ cả xương nữa, hầu như 
không có một chút cơ bắp nào. Dù cơ thể không hề suy nhược, 
nhưng vẫn lộ rõ những đường nét gầy trơ xương. Còn hiện tại thì 
dù tôi vẫn ăn rất ít, song cơ thể đã có da có thịt hơn, đây được xem 
như là một kỳ tích đối với tôi. 


Khi hồi ức lại, tôi nghĩ chắc do trước đây trong người mình thiếu 
đi sự hoan hỷ. Khi đó tôi vẫn rất hoạt bát, luôn hoạt động tích cực 
theo hướng mà mình đã để ra, nhưng lại quên đi những mục tiêu 
khác quan trọng hơn cho kiếp sống thực tại của mình. Tôi ở hiện 
tại luôn duy trì tâm hoan hỷ mọi lúc mọi nơi, tâm ấy ngày càng 
nhiều và sâu hơn. Tôi cần phải tiếp nạp liên tục nguồn năng lượng 
tâm từ để giúp cho việc hướng dẫn tu thiền ngày càng đạt được 
hiệu quả cao hơn. 


Lợi ích thiết thực mà Thiền Rải Tâm Từ đem đến cho tôi, đó chính 
là cải thiện được hầu hết các mối quan hệ giao tiếp với mọi người. 
Tôi có một niềm tin sâu sắc rằng, tất cả các mối quan hệ đều phải 

dựa trên hai nền tẳng cơ bẩn: niềm tin và sự chân thành. 


Nếu ta biết cách rải tâm từ vào trong các mối quan hệ ấ ấy, kết quả 
sẽ rất tuyệt vời, hẳn ai cũng phải ganh ty với bạn. Sự nóng giận là 
mồi lửa thiêu rụi hết thảy những thành quả mà bấy lâu nay ta dày 
công mới có được. Khi tâm từ chưa đủ lớn mạnh, đôi khi sẽ làm 
cho các mối quan hệ xã giao dễ rơi vào tình trạng bế tắc. 


Thầy tôi thường hay ví von tâm từ là “chất keo siêu kết dính”. Tuy 


nhiên, để duy trì các mối quan hệ được lâu dài và khăng khít, tôi 
nghĩ cần phải thêm vào hai yếu tổ quan trọng: trí tuệ và lòng 
nhiệt thành. 


Như chúng ta biết, trên đời này không điều gì quý hơn tình cảm 
chân thành sau bao thử thách, cam go và đương nhiên mối thâm 
tình ấy sẽ trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Nhân đây, các bạn 
hoan hỷ cho tôi bổ sung thêm một yếu tố nữa cũng không kém 
phần quan trọng: Một mối quan hệ có phát triển tốt đẹp hay 
không đều cần dựa vào công sức tưới tẩm và dưỡng nuôi, đây 
được xem như là sự thành tựu huy hoàng của mỗi người nếu như 
biết sống chân thành và không dính mắc. 


Lợi ích thứ ba, theo quan điểm của tôi chính là sự an yên và an 
yên cũng được xem như là một chất gel bôi trơn cho đời sống mỗi 
người, từ đó làm cho công việc được suôn sẻ hơn rất nhiều, nhờ 
thế định được sinh khởi một cách dễ dàng. Đây cũng là một trong 
những chất liệu cơ bản của Thiền Quán và tịnh hóa thân tâm. 


Hơn thể nữa, an yên cũng có công năng chữa lành mọi vết thương 
lòng. Theo quan niệm truyền thống của Phật giáo Theraväda, 
Thiền Rải Tâm Từ mang đến cho hành giả mười một lợi ích thiết 
thực như sau: 


1. Không mơ ác mộng 
2. Giấc ngủ bình yên 
3. Thức dậy tỉnh táo 


Ba lợi ích vừa nêu trên đều có liên quan đến nghỉ ngơi, ngủ là một 
chu trình giúp ta hồi phục lại năng lượng, vì vậy không nên xem 
thường nó. Những người thiếu ngủ, thì cơ thể thường suy nhược. 
Ngược lại, những người thức dậy sau một giấc ngủ sâu, sẽ bắt đầu 
một ngày mới bằng sự tươi tắn với tỉnh thần tràn đầy năng lượng, 
nhờ thế niềm vui được lan tỏa đến khắp mọi người. Tâm từ có thể 
sẵn sinh ra sự hoan hỷ và bình yên rất lớn, vì vậy rất dễ giúp ta 
chìm sâu vào giấc ngủ mỗi đêm. 

Qua cái nhìn của một thiền giả, kiếp người hệt như một dòng 
sông, từ ngày mở mắt chào đời là đã chảy về vùng trũng của cái 
chết. 


Còn ý niệm của ta như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, lúc 
thì xáo động khi thì phẳng lặng. 


Giấc mộng cũng vậy, chỉ khác ở chỗ nó được sinh ra trong một 
tầng thứ sâu hơn và vị tế hơn. Chúng ta chỉ tỉnh mộng khi bị tác 
động bởi một số nguyên do nào đó. Giấc mộng là sự biểu hiện của 
nhân duyên và sự vận hành ở tầng thứ sâu của nội tâm. Và ác 
mộng cũng báo cho ta biết rằng dòng tâm thức ấy hiện đang cần 
phải được chăm sóc đặc biệt bằng tâm tĩnh lặng. Do Thiền Rẩi 
Tâm Từ tạo nên chất liệu cho tình thương và sự an yên, nên cũng 
có thể giải quyết triệt để được những vấn đề vừa nêu. 


4. Mọi người yêu mến 
5. Quỷ thần kính trọng 
6. Chư Thiên hộ trì 


Tâm từ không chỉ giúp hành giả có được hạnh phúc, mà còn có 
thể san sẻ niềm hạnh phúc ấy với hết thảy mọi người. Ngoại trừ 
lan tỏa tình yêu thương ra, tâm từ còn có thêm công năng nữa là 
chữa lành vết thương lòng. 


Nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi! Tâm chính là suối nguồn tươi mát 
vô tận! Trên từ các cõi trời người, dưới cho đến các loài động vật, 
v.v. đều muốn thân cận và hộ trì người có tâm từ cả. Tuy ta không 
thể nhìn thấy chư Thiên bằng mắt thường, nhưng họ vẫn luôn 
hiện diện bên cạnh để hộ trì mỗi hành giả tâm từ, vì vậy họ cũng 
có sức ảnh hưởng nhất định đối với con người chúng ta. 


7. Giảm thiểu nan dữ 


Tâm từ là một dạng khác của lòng nhân từ, nhờ thế có thể giúp 
hành giả chống trả lại những vũ khí làm tổn hại người khác như: 
thuốc độc, súng, lửa, virus, v.v. của các thế lực xấu xa độc ác. Xem 
ra, tâm từ chính là chiếc áo giáp bảo hộ và tấm áo này có tốt hay 
không còn tùy thuộc vào hành giả có được định sâu hay cạn. 


8. Dễ nhập định sâu 


Một trong những nguyên nhân khiến cho con người khó giữ bình 
tĩnh là bởi vì có quá nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, nhất 
là đối với những người đã từng bị vết thương lòng thăm hỏi hoặc 
trong tiềm thức chất chứa những nỗi sợ hãi và nóng giận. Trong 
lòng muốn báo thù hoặc tinh thần bất an, những điều này làm 
cho tâm họ không còn được bình tĩnh. Vì vậy, “thù hận không thể 
đối trị thù hận, chỉ có tình thương mới có thể làm nguôi ngoại hận 
thù”1. Lý thuyết đơn giản chỉ có vậy, song để làm được, cần phải 
tích lũy rất nhiều thời gian, thậm chí có thể lên đến vài năm 


không chừng. Có một điểm cần lưu ý, đôi khi một vài tiếng ồn nhỏ 
như tiểng côn trùng kêu hay tiếng còi xe, v.v. cũng có thể làm ảnh 
hưởng đền chât lượng của một buổi thiền tọa lý tưởng. 


1 Hòa thượng Minh Châu dịch, Kinh Pháp củ, Nam truyền, bài kệ số 5: 
Với hận diệt hận thù, 
Đời này không có được. 
Không hận điệt hận thù, 


Là định luật ngàn thu. 


Tâm từ mang đến cho ta khá nhiều sự hỷ lạc, bởi vì hạnh phúc là 
nhân gần của định, nhờ vậy tâm mới nhanh chóng có được an 
yên. 


9. Nét mặt tươi sáng 


Nét mặt biểu lộ bên ngoài chính là tiếng nói của con tim. Chúng ta 
thường hay nói rằng, thân tâm nương tựa lẫn nhau, mặc dù cũng 
có khá nhiều người rất biết cách che giấu cảm xúc. Khi trong lòng 
ta có tâm từ, chắc chắn khuôn mặt sẽ lan tỏa nụ cười tỏa năng, 
làm cho vạn người mê. Có một câu nói như thế này: “Cuộc sống sẽ 
trở nên tươi đẹp biết bao khi bạn biết mỉm cười!” 


Sắc mặt tươi sáng cũng là dấu hiệu của sức khỏe, còn một trái tỉm 
an yên sẽ giúp ta khỏe hơn rất nhiều. Khi tâm bất thiện, cơ thể tự 
nhiên sẽ sản sinh ra một số độc tố có hại, như quá căng thẳng dẫn 
đến đau dạ dày, v.v. Sổ dĩ con người ngày nay hay bị nhiều chứng 
bệnh, tất cả đều do áp lực tinh thân mà ra, thậm chí kể cả bệnh 
tim và ung thư, v.v. Vì vậy, tâm từ chính là thuốc tiên có thể hỗ trợ 
chữa trị được rất nhiều chứng bệnh nan y. 


10. Lâm chung tỉnh táo 


Một người tuy sắp lâm chung nhưng vẫn giữ được chính niệm, 
đương nhiên thần thái bình tĩnh là điều rất quan trọng. Khi ấy đối 
mặt với những cảm giác nhức nhối và khó chịu, tốt nhất ta nên 
bình thản bước nốt nấc thang cuối cùng của kiếp người. 


Những người học và tu Phật đều biết rằng ra đi trong trạng thái 
nhẹ nhàng êm ái chính là yếu tổ quyết định việc người đó được 
đầu thai vào cõi thiện lành hay không. Một hành giả tu thiển lâu 
năm lại có tâm từ, chắc chắn sẽ ra đi trong an yên như một dòng 


sông tĩnh lặng. Tận mắt tôi từng chứng kiến rất nhiều trường hợp 
ra đi thư thái như những gì đã được miêu tả trong kinh. Khi ấy, 
tâm vị đó vui về chấp nhận sự thật và nghiệp thiện sẽ dẫn đến quả 
lành. Hệt như những người bạn thân lâu năm ra ga tàu vẫy tay 
chào tạm biệt tiễn đưa một người đi xa vậy, thật là ấm áp và hạnh 
phúc biết baol 


11. Sinh về cõi trời 


Chỉ có thể nhờ Thiên Quán mới chứng đắc được Tứ quả, đặc biệt 
hơn nữa tâm từ chính là nền tẳng kiên cố, vững chãi của Thiển 
Quán. Nếu như đạt được thiền định, hành giả sẽ được đầu thai về 
cõi Phạm thiên, bằng không cũng sẽ có cơ hội tái sinh vào thể giới 
thiện lành như cõi trời hay cõi người. 


Chúng ta nên nghĩ đơn giản về những lợi ích vừa nêu, như thể 
cũng có thể dễ dàng đạt được những hiệu quả nhất định. 


Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể suy niệm về những khoảnh 
khắc đã xảy ra, nhờ có tâm từ mà cảm nhận được các cẩm giác 
hạnh phúc thật sự, thứ hạnh phúc này giúp sinh ra nhiều hỷ lạc 
hơn, nhờ những trợ duyên như vậy nên tâm từ và định lực sẽ được 
kiên cổ, vững bền hơn. 


Tác hại của nóng giận 


` 


B ên cạnh đó, hành giả cũng nên tư duy về Hi Tớ hại của 
C 


sự nóng giận để hỗ trợ 


o việc rải tâm từ. Điều này đặc biệt phù 


hợp đối với những người dễ nổi nóng. Thiền sinh suy niệm về 
những cung bậc cảm xúc của mình khi tâm sân đang hiện hữu, tư 
duy về các trạng thái đau khổ của thân tâm ngay tại khoảnh khắc 
ấy, cũng như những tác hại tiêu cực nối tiếp sau đó. Cách làm này 
giúp ta tỉnh tấn hơn rất nhiều, nhưng rất tiếc là thường hay bị 
mọi người xem nhẹ. Để mọi thứ vẫn nắm trong tầm kiểm soát, 
chúng ta nên học cách tư duy quán chiếu ngay tại thời điểm khi 
việc ấy chưa phát sinh. 


Cũng như mười một lợi ích của việc suy niệm tâm từ, ở đây ta 
cũng cần phải suy niệm một cách có hệ thống về những tác dụng 
tiêu cực do nóng giận hay sân hận gây ra như sau: 


1; 


sh 


8. 


9. 


Giấc ngủ chập chờn, mơ thấy ác mộng; 


Thức dậy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút; 


. Ngủ mớ nói sẳng, tay chân cựa quậy; 
. Người không ưa ta, quấy phá hãm hại; 
. Phi nhân kinh sợ, gia súc trốn tránh; 
. Chư Thiên lánh xa, ma quỷ không tha; 


. Gặp cảnh bạo lực, hiểm nguy kể tai; 


Dung mạo xấu xí, không còn yêu kiều; 


Ra đi đau khổ, thần hồn bất định; 


10. Trong tâm bất an, cồn cào dậy sóng; 


11. Hồn lìa thể xác, đọa vào đường ác. 


Thiền tha thứ 


+), ây chính là cách nói khác của Thiền Rải Tâm Bị, và tôi đưa 
thêm vào phần thực tập dành cho các thiến sinh. Trước là học 


cách tha thứ cho chính mình, sau mới có thể thứ tha cho người 
khác. Nguyên lý tuy rất dễ, nhưng khi thực hành lại không hề giản 
đơn chút nào. Bởi vì cảm xúc thường rất mù quáng, đôi khi còn 
vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ý thức nữa. 


Nếu tôi nói: “Không gì là không thể thứ tha” sẽ có rất nhiều vị 
nghe xong lấy làm kinh ngạc, nhưng “không thể thứ tha” có nghĩa 
là “dù bất kể nguyên do gì đi nữa, ta cứ chấp chặt hận thù không 
buông”. Thật ra việc làm này rất ngu xuẩn, bởi vì nó hại mình hại 
người, hại cả hai. Tha thứ chính là hành động nhổ bổ dằm trong 
tim. Nếu như bạn cảm thấy lý do này không đủ sức thuyết phục, 
vậy thì hãy tư duy sâu hơn về những điều khiếm khuyết của ai 
kia, như phiền não bám riết làm cho người đó đau khổ triển miên, 
nhưng người ta cũng có những mặt tốt cơ mà, vì vậy tâm bi cũng 
là một nhân tổ rất quan trọng. Nếu như biết cách sinh khởi tâm bị 
ngay trong chính mình, ta sẽ không còn dẫn vặt và trách móc bản 
thân, mà thay vào đó chính là loại bỏ tâm kiêu căng ngạo mạn, 
nhờ đó tìm cách sửa chữa những lỗi lầm đã qua. 


Hành giả có thể thử thực hành tìm về cội nguồn của chính mình 
bằng cách: Bắt đầu ngay từ bây giờ, hãy để tâm tĩnh lặng và hồi 
tưởng về những lỗi lầm quá khứ, khi suy niệm tới đây và nhận 
điện được sự thật, bình thản đón nhận, xem nó như là một khiếm 
khuyết của cuộc đời. Trong quá trình quán chiếu như vậy, nếu 
những cảm thọ bất giác nổi lên, thì ta nên nhìn trực điện vào nó 
để cho tâm mình được an yên trở lại: “Có thể tôi còn nhiều khiếm 
khuyết, nhưng nhờ Thiền Quán, thấy được lỗi lầm, dù rằng phải 
hạ mình hóa giải, tôi vẫn hoan hỷ bằng lòng và chấp nhận”. 


Khi áp dụng nguyên lý này cho người khác, hành giả cần phải đặc 
biệt cần trọng, nhất là đổi với những người theo chủ nghĩa hoàn 


mỹ. Bởi vì, mỗi người đều có giới hạn nhất định của bản thân và 
điều quan trọng là ta có chấp nhận được những khiếm khuyết ấy 
của họ hay không, nếu muốn cải thiện tình hình thì bắt buộc ta 
phải học hạnh lắng nghe để biết được đối phương thật sự muốn gì 
và cần gì. 


Còn đối với bản thân hành giả thì nhớ là không được tự phê bình 
quá khắt khe hoặc săm soi quá nhiều tiểu tiết, bởi vì tâm tư của ta 
cũng rất nhạy cảm, nếu không khéo sẽ phẩn tác dụng. Mục đích 
chính vẫn là loại bỏ phiền não và ý xấu trong tâm. Khi đang tư 
duy, hành giả cũng có thể nhớ về những việc mà người đó đã bạc 
đãi ta, nhưng cần phải tha thứ cho họ. Vì vậy, tâm bi rất quan 
trọng. Còn làm sao để thiền tập định tâm, ở phần khác sẽ nói kỹ 
hơn. Nếu như tự bản thân ta quá dẫn vặt, thì phải chuyển sang rải 
tâm từ cho mình. Luân phiên đổi cách thiền tập như vậy nhiều 
lần, bạn sẽ rất đỗi ngạc nhiên khi mình có được cảm giác khinh 
an, nhờ thế dễ nhập định và khởi tâm từ hơn. 


Thiền Tùy Hỷ: 


1 Thiên tùy hỷ (muditä): Một trong những nội dung của Thiên Rải Tâm Hỷ 
(muditä bhavana). 


H. ÂU bộ can hiểu là một dạng năng lực đến từ tự thân 
hành giả do thiện nghiệp mà cảm nhận được niềm hỷ duyệt, chủ 


yếu nói về khoảnh khắc do tâm từ sinh ra. 


Nên nhớ, khi bạn muốn ghi nhận những ký ức đã qua, cần phải 
thiển tập ngay, suy niệm về những việc mà bạn đã làm như: giúp 
đỡ người khác, tu hạnh bố thí, tịnh hóa thân tâm khi đang tọa 
thiền, v.v. Khi ta có được niềm hỷ duyệt, nên nghĩ rằng: “Thật 
hạnh phúc biết bao, khi được sinh ra làm người có đầy đủ năng lực 
tỉnh thần vượt trội, cũng như có một tình yêu thương hết thầy 
muôn loài”. 


Nhất là khi bạn nghĩ về khoảnh khắc mình vô cùng hạnh phúc vì 
trong lòng tràn ngập tâm từ. 


Nếu như việc này giúp bạn dễ dàng sinh khởi hỷ duyệt, thì tại sao 
không an trú ý niệm ấy lâu hơn chút nữa? Cố gắng tư duy về 
những kỷ niệm đẹp như thời thơ ấu ta đã từng có những phút giây 
hạnh phúc mỹ mãn bên cạnh người thân yêu. Phương pháp này 
giúp cho lòng ta hân hoan và nhờ thể tâm từ cũng dễ sinh khởi 
hơn. 


Vấn đề này sẽ được nói kỹ hơn ở phần Thiền Rải Tâm Hỷ (muditã 
bhavana). 


Thiển đón nhận: 


1 Thiên đón nhận: Một trong những nội dung của Thiên Rải Tâm Xả (upekkhã 
bhavana). 


P hân này chủ yếu được áp dụn đối với bản thân của mỗi 
hành giả: phạm hạnh - tâm xả - tịnh hóa. 


Có một nhận thức cơ bản cần phải được thông tỏ: Trong mỗi 
chúng ta ai cũng phải chịu sự khổ bức của sinh, già, bệnh và chết. 
Đây là quá trình tất yếu của mỗi sinh mệnh hữu hình, vì vậy mọi 
hành giả cần phải bình tâm chấp nhận sự thật này. Nói như vậy 
không có nghĩa là khi ta ốm đau khổi cần đi khám bệnh hay uống 
thuốc chữa trị, mà mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ nhờ có nội tâm 
vẵng lặng nên ta bình thản đón nhận hiện thực một cách khách 
quan nhất và hữu hiệu nhất, nhờ thế nghiệp quả hiến nhiên là 
thiện lành. 


Kế đến, hành giả tư duy về những nguyên nhân và kết quả của 
nghiệp (kamma), theo cùng một nguyên lý như vậy, tất cả chúng 
sinh đều đang bị nghiệp chỉ phối. 


Nghiệp là tâm hành có đạo đức hoặc không, từ đó đưa đến những 
đời sống và quả báo khác nhau nơi mỗi chúng sinh. Và hẳn nhiên, 
nó có một sức mạnh tạo tác rất đáng gờm, tôi sẽ nói kỹ điều này 
hơn ở phần Tâm xả kế tiếp. 


Trong những bộ kinh truyền thống của Phật giáo Theraväda đều 
có miêu tả chỉ tiết về việc suy niệm nghiệp quả. Để đạt được hiệu 
quả tốt nhất, tôi sẽ nói cho bạn biết một số cách thức thực hành 
cụ thể, nhất là những ai không thể chấp nhận được thực tướng vô 
thường của kiếp người, hoặc những người từng mất đi người thân 
yêu nhất hay đã chia tay người bạn đời. 


Thực tế mà nói, không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả tức 


thời như ta mong đợi, vì vậy cần phải có suy niệm để duy trì sự ổn 
định được diễn ra nơi tâm thức một cách sâu nhất. Và đương 
nhiên phương pháp hữu hiệu nhất chính là liên tục nhất tâm 
quán chiếu thực tướng của vô thường. Muốn làm được như vậy 
thì trước tiên cần phải có được một trái tim an yên và tĩnh lặng. 


TƯ DUY XẢ VÀ BÌNH THẢN ĐÓN NHẬN 


1. Chắc chắn ai cũng sẽ già và ta không thể khước từ già yếu đến 
nhà gõ cửa, vì vậy ta cần phải bình thắn đón nhận. 


2. Chắc chắn ai cũng sẽ bệnh và ta không thể khước từ tật bệnh 
đền nhà gỗ cửa, vì vậy ta cần phải bình thản đón nhận. 


3. Chắc chắn ai cũng sẽ chết và ta không thể khước từ chết chóc 
đền nhà gỗ cửa, vì vậy ta cần phải bình thản đón nhận. 


4. Những người ta thương yêu nhất, kể cả những món đồ ta ưa 
thích cũng bị vô thường chỉ phổi, vì vậy ta cần phải bình thần đón 
nhận. 


5. Ta là chủ nhân của nghiệp và cũng là người thừa tự của nghiệp, 
những nghiệp ta gây ra mới là quyền thuộc thật sự và nghiệp nhất 
định sẽ dang rộng vòng tay đón chào ta. 


Dù rằng nghiệp ác hay thiện, ta đều phải đối mặt và chịu trách 
nhiệm về những hành vi mà mình đã gây ra. 


Không làm các điều ác, 


Siêng làm những điều lành, 
Giữ tâm ý trong sạch, 


Đó là lời Phật dạy. 


Hai loại tâm từ 


Hành giả cần phải nắm rõ hai đặc tính cơ bản của tâm từ: 
1. Trưởng dưỡng thiền định; 


2. Trưởng dưỡng thiện pháp. 


Đ). lều này giúp cho ta có được một đời số ống hạnh phúc do tích 


18 


lũy được nhiều nghiệp thiện (cống đức), từ đó trợ duyên lớn cho 
việc tu thiền. 


Loại đặc tính thứ nhất cần phải áp dụng với những phương pháp 
tu thiên nhất định nhăm để đạt được định (samadh)). Còn loại đặc 
tính thứ hai thì đa dạng hơn và uyến chuyển hơn. 


Đặc tính thứ nhất cần được ứng dụng trong các khóa tu miên mật 
với thời thiền cố định và không gian độc lập, riêng đối với đặc tính 
thứ hai thì thường được dùng vào trong đời sông hằng ngày. Một 
khi hành giả đạt được định rồi, cho dù không ở trong thời khóa tu 
tập miên mật nhưng vẫn có thể nhập sâu vào định một cách dễ 
dàng và nhanh chóng. Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay chủ 
yếu sẽ chú trọng vào loại đặc tính thứ nhất, bên cạnh đó thỉnh 
thoảng cũng sẽ đề cập đến đặc tính thứ hai. 


ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM TỪ 


Ta chỉ cần rải tâm từ cho chính mình khoảng năm phút là đủ, kế 
đó luân chuyển đến những đối tượng khác. Đối tượng được chọn 
lựa rải tâm từ giống như mảnh đất màu mỡ để ta có thể vun trồng 
và trưởng dưỡng những hạt giống thiện lành. Do đó, quan trọng là 
mười phút lựa chọn ban đầu, giống như niềm tin phát khởi định 
sâu. Như thế, chúng ta sẽ chọn người ấy làm đối tượng thiền tập 
lâu dài giống như một người bạn hay căn phòng gắn bó với ta từ 
lâu, hẳn nhiên sẽ trở nên thân quen và thành thục trong tâm ta. 


HÃY CHỌN MỘT ĐỐI TƯỢNG 


Theo như nội dung Kính Rải Tâm Từ hay những bài giảng của 
những vị Thiền sư chuyên về Vipassanä đều có nói đến những yếu 
chỉ của Thiền Rải Tâm Từ cũng như cách thức rải tâm từ cụ thể 
cho từng đối tượng. Cần phải lưu ý, có một số người không phù 
hợp làm đối tượng thứ nhất để hành giả rải tâm từ. 


1. Người khác giới tính 


Điều này rất dễ lý giải, bởi vì ta cần phải tránh vướng mắc và lệ 
thuộc vào sáu căn, nếu không rất dễ sinh tâm tham ái. Nếu đối 
tượng ấy là mẹ hoặc bà của ta thì sao? Chắc chắn là sẽ không... 
nhưng đối với một số trường phái Thiền khá bảo thủ thì điều này 
cũng không nên. Tôi nghĩ rằng mỗi hành giả nên tùy vào tình 
hình thực tế của mình mà tự đưa ra quyết định nên hay không 
nên áp dụng. Nếu như ta cảm thấy đối tượng đó trong phạm vi an 
toàn, vậy thì cũng có thể rải tâm từ thử xem. Theo kinh nghiệm 
bản thân của tôi cho thấy, có một số thiển sinh đã từng áp dụng 
điều tôi vừa nêu và đã thu lại hiệu quả khả quan. 


Có người từng đặt vấn đề rằng, vậy đối với người đồng tính luyến 
ái thì sao? Như ta biết mục đích chính của việc tu thiền là để ngăn 
trừ lòng dâm dục sinh khởi. Nếu như tâm ấy phát triển tỷ lệ thuận 
với định lực thì nó sẽ có được một sức mạnh vô song, vì vậy câu 
trả lời ở đây là hành giả nên cẩn trọng đối với những đối tượng mà 
có khả năng làm cho ta sinh tâm tham ái và đắm nhiễm. 


2. Người đã khuất bóng 


Theo Thanh tịnh đạo luận (Visuddhimagzsa) lý giải: Sö dĩ ta không 
chọn lựa người đã khuất làm đối tượng rải tâm từ, bởi vì rất khó 
nhập định. 


Xưa kia, có một vị Tỳ kheo lấy hình ảnh người thầy đã khuất của 
mình làm đối tượng để rải tâm từ, kết quả là vị ấy không thể nào 
nhập định được; tuy nhiên khi rải tâm từ cho một người vẫn còn 
sống, thì vị Tỳ kheo đó lại nhập định rất nhanh. 


Trước đây, tôi thường hay thắc mắc vấn đề này và lời giải đáp là có 
lẽ do thần thức của người đã mất cứ luẩn quẩn trong tâm trí của 
người đó và nó đã tác động rất nhiều. Bên cạnh đó cũng không 
loại trừ khả năng người mất đã đến đi với một hình tướng nhất 
định nào đó? Cũng có thể hành giả cứ mãi hoài nghỉ về su hiện 
hữu của đối tượng đã khuất, nhiêu đó cũng đủ làm chướng ngại 


quá trình thiền định. 


Đôi khi việc rải tâm từ cho những người đã khuất hệt như một số 
tự viện hay làm là cầu siêu cho hương linh sau mỗi thời tụng kinh, 
trì chú, niệm Phật, v.v. Vì vậy, đây là điều mà ta cũng cần phải cân 
nhắc khi bản thân mình chưa đủ định lực. 


3. Người thân yêu nhất 


Đối tượng ở đây tôi muốn nói tới là những người vô cùng thân yêu 
đối với hành giả, vậy theo bạn rải tâm từ đến họ có phù hợp 
không? Ta cần phải tĩnh lặng suy nghĩ và hỏi chính mình: “Tâm ta 
có dính mắc vào những người này không?” Nếu câu trả lời là có, 
vậy hãy khoan rải tâm từ cho họ. Đối với đối tượng này mà nói, ta 
cần phải học cách nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn khi rải tâm 
từ. Làm đúng như thế mới có thể trưởng dưỡng được định ở tầng 
thứ sâu hơn. 


4. Người không quen biết 


Những đổi tượng này không phù hợp với ta hiện tại cho lắm, hoan 
hỷ lượng thứ cho tôi nói một câu vô tình: “Họ giống như những cỏ 
cây hay tòa nhà bao quanh lấy ta mà thôi”. Có thể các đối tượng ấy 
cũng khá quan trọng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ ta không quen họ 
và họ cũng chẳng biết ta. Nếu ta mới lần đầu thực tập thì rải tâm 
từ cho những đối tượng này hiệu quả không cao, cùng lắm tâm từ 
chỉ có thể sinh khởi đôi chút; sau này thuần thục hơn, khi đó ta sẽ 
dễ dàng cảm nhận được những năng lượng thiện lành từ mỗi 
người mà ta tiếp xúc. 


5. Kẻ đáng ghét nhất 


Đây là những đối tượng ta cực kỳ không ưa (apiya puggala), 

nhưng ' chưa tới mức hận tới xương tủy. Có lễ như: mái tóc, hàm 
râu, mùi cơ thể hoặc miệng mồm lẻo mép, v.v. của một ai đó 
không phù hợp với tính cách của ta chẳng hạn. Ở một góc độ nào 
đó cũng có thể phản ánh được một điều là tâm ta chưa đủ rộng rãi, 
và vẫn còn chút thiên kiến, hoặc cũng có thể là do nghiệp nhân từ 
nhiều kiếp : trước. Để đạt được thiển định hiệu quả, xem ra ta còn 
cần phải nỗ lực hơn và mất khá nhiều thời gian khắc phục. Nếu ta 
biết cách nuôi lớn tâm từ của mình, thì những vấn đề vừa nêu 
cũng chỉ là chuyện nhỏ. 


6. Những kẻ thù nghịch 


Đối tượng này thường là những người đã từng có sự va chạm ít 


nhiều đối với chúng ta, nhất là những kẻ tiểu nhân đầy rẫy thủ 
đoạn. Có thể đối tượng đó đã công kích ta và ta cho rằng mình có 
đủ lý do chính đáng để báo thù kẻ kia. Rải tâm từ cho đối tượng 
này là việc rất khó làm trong một sớm một chiều, vì vậy thường 
được đưa vào nhóm đối tượng cuối cùng của Thiền Rải Tâm Từ. 
Nếu như ta tu đúng phương pháp, chắc chắn thiền tập sẽ nhẹ 
nhàng, lúc này tâm từ bi và lòng thứ tha sẽ đến với ta rất dễ và 
nhanh. Ở góc độ tâm lý mà nói, thù sẽ được hóa thành bạn, việc 
cần làm trước tiên là ta không còn đối xử với họ như kẻ thù nữa, 
mà chuyển sang xem họ như “một linh hồn cần được cứu rỗi”. 


NGƯỜI DỄ THƯƠNG 


Đây là đối tượng giúp hành giả dễ phát triển tâm từ ở tầng thứ sâu 
nhất. Để hỗ trợ cho hành giả sinh khởi tâm từ một cách tự nhiên 
nhất có thể, điều thiết yếu là người ấy phải hội đủ những đặc tính 
tốt như tâm từ, trí tuệ, dũng khí, v.v. Kế đến, đối tượng này cũng 
cần phải có đầy đủ những khí chất tương thích với hành giả, đồng 
thời cũng là một người sống chung với hành giả trong thời gian 
dài nhưng chưa hề xảy ra những va chạm trong cuộc sống. 


Trong thực tế, thật sự rất khó để tìm được một đối tượng lý tưởng 
như vậy, cho nên chúng ta chỉ có thể gặp họ khi đủ duyên hoặc giả 
là chủ ý đi tìm những người hội đủ một vài yếu tố cơ bản cũng 
được. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ đến một số tính chất như sau: 


1. Thân thiện gần gũi 


Thông thường, những người thân cận gần bên ta đều mang đến 
hiệu quả nhất định. Đối tượng điển hình là một người ta có thể 
gặp hằng ngày, sẽ khiến ta dễ sinh tâm từ hơn so với những người 
thân ở xa rất nhiều. Giả dụ tôi ưu tiên rải tâm từ cho đối tượng ở 
xa thì hình ảnh của người bên cạnh vẫn thường hay luẩn quấn 
trong tâm trí. Vì vậy, tôi kiến nghị bạn nên thiền tập theo lời 
khuyên mà rải tâm từ cho người gần gũi bạn nhất. 


2. Duy trì quan hệ 


Thời gian quen biết càng lâu dài thì mối quan hệ giữa người với 
người càng khăng khít đậm sâu. Đối với mối quan hệ như vậy, chỉ 
có hai khả năng xảy ra: hoặc tốt hoặc xấu. Ở đây, đương nhiên 
hành giả nên chọn lựa đối tượng có duyên lành với mình rồi. 


Có câu nói rằng: “Nên cẩn trọng trong việc chọn bạn mà chơi, 
cũng như thay bạn mới. Một người bạn tốt thì không cần thay 


đổi”. Từ đó có thể thấy được, cùng nhau hợp tác lâu dài, thấu hiểu 
và cảm thông là hai yếu tố hàng đầu, hơn nữa giữa ta và người 
cũng sẽ có chung một số chất liệu để nuôi dưỡng tâm từ, dù 
đương nhiên thỉnh thoảng cũng có những chuyện bất như ý xảy 
ra. Vì vậy, cả hai nên cùng ngồi lại nhìn nhận một cách có chính 
niệm, cũng như cùng đưa ra phương thức giải quyết vấn đề ổn 
thỏa và hợp lý. Chuyện buồn cho qua, niềm vui giữ lại. Đời ta, ta 
cứ vui. 


3. Người thầy tỉnh thần 


Đối tượng đầu tiên mà tôi muốn rải tâm từ chính là người thầy 
của mình. Trong người của thầy ẩ ấy tràn đây năng lượng từ bị, và 
tôi mong sao mình có được một nền 'tẳng rải tâm từ vững chắc, 
đồng thời duy trì nó cho đến khi nhắm mắt la đời. Được biết đời 
sống tâm linh của thầy vô cùng dồi dào phong phú, nhờ thế mà 
tôi mới có thể dễ dàng rải tâm từ sâu với thời gian lâu nhất. 


Khi tôi chăm bón hạt giống Thiền Rải Tâm Từ cho thầy ấy, lúc này 
tôi mắc phải một vấn đề ở bề mặt tinh thần: Tính rộng khắp. Khi 
ta bắt đầu lan tỏa tâm từ, việc này sẽ nuôi lớn tâm ta bao la như 
trời đất vậy. Do nắm được nguyên lý này, nên tôi có thể rõ thấy 
tiểm năng thực thụ từ mỗi người. 


Đơn cử mà nói, ai cũng có tâm thanh tịnh cả, đều có thể hành 
thiện. Nói một cách khác, nếu như được huấn luyện một cách kỹ 
lưỡng và bài bản thì họ vẫn có thể chia sẻ tình thương rộng khắp, 
như chúng ta biết con người là một loài động vật cao cấp với đặc 
tính biết thương yêu và cần được thương yêu, cũng như thể hiện 
tình thương yêu của mình với những sắc thái đa dạng khác nhau. 


Trong lúc ngồi thiền, hành giả có thể quán chiếu thấy được mỗi 
chúng sinh đều đầy đủ giác tính, đều có thể chứng ngộ Thánh 
quả. Cách quán sát như vậy đã giúp tôi lan tỏa tâm từ một cách 
sâu nhất có thể khi chia sẻ với hết thầy mọi người, thậm chí kể cả 
những người xa lạ mà ta biết thì Thiền Rải Tâm Từ vẫn được suôn 
sẽ và thành công. 


4. Những đối tượng khác 


Có một số thiển sinh do thiếu duyên lành nên vẫn không thể tự 
tìm cho mình đối tượng thích hợp để rải tâm từ, thế là họ đành 
phải lựa chọn một con thú cưng như: chó, mèo, chim, v.v. Trong 
thực tế, tôi chưa từng gặp ai thử như vậy cả, nhưng tôi cũng đã 
chú ý đến điều này. 


Đôi khi con người ta mất cảm giác quá lâu nên cần phải uyến 
chuyến sang việc vận dụng rải tâm bi. Chỉ cần để tâm chuyên chú 
vào sự đau khổ của một ai đó, thì ta dễ cảm nhận được tâm bi sinh 
khởi. Thỉnh thoảng, tôi cũng bị rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng 
nan như có quá nhiều đối tượng lý tưởng (đương nhiên điều này 
cũng hiếm khi xảy ra) hoặc có quá nhiều đối tượng “cấp hai” (lúc 
có lúc không) để thực hành Thiền Rải Tâm Từ. Nếu bạn cũng gặp 
tình trạng như vậy, cho phép tôi đưa ra kiến nghị: Chỉ cần chọn 
cho mình một đối tượng thôi, sau đó thử rải tâm từ một thời gian, 
nhớ đừng thay đổi đối tượng quá nhiều, nếu thật sự không hợp 
thì vẫn còn thời gian để đổi sang người khác bạn nhé! 


TÂM TỪ SINH KHỞI 


Sau khi đã chọn được một đối tượng phù hợp để rải tâm từ và bắt 
đầu dụng tâm tập trung vào người đó, để cho chắc, đôi khi ta cũng 
nên dự bị thêm cho mình đối tượng thứ hai và thứ ba. Ở đây cần 
phải lưu ý rằng, các đối tượng được rải tâm từ vừa nêu không phải 
là các món ăn phong phú được ghi trong thực đơn hay là các vật 
dụng chỉ đem dùng khi không còn sự lựa chọn khác, mà ta phải 
xem họ như những người bạn thật sự, một người bạn sẵn lòng 
dang tay giúp đỡ khi ta cần. Nếu như bạn có thói quen ngồi thiền 
đều đặn mỗi .ngày, thì việc này rất dễ làm, nhưng trong khóa tu 
miên mật, cần phải rải tâm từ chuyên nhất dành cho một người. 


1. Ngay tại trước mắt 


Tốt nhất là hành giả hãy hình dung đối tượng được rải tâm từ 
đang hiện hữu ngay trước mặt một cách rõ nhất có thể, thậm chí 
là cảm giác được những cảm thọ của người đó luôn. Như thế 
người đó gần gũi trong tâm ta vô cùng, tới khi đối tượng vừa nêu 
xuất hiện trước mặt ta, bỗng dưng mình có được một cảm giác 
thân thiết và hạnh phúc biết baol 


Khi ta học được cách rải tâm từ cho chính mình (mục đích để 
mình được hạnh phúc hơn), thì tâm từ tự nhiên sẽ tuôn chảy 1 như 
suối nguồn : tươi mát tới đối tượng đang được rải tâm từ, cứ để 
dòng sông ấy tiếp tục tuôn chảy, đừng để những cảm xúc vặt vãnh 
làm gián đoạn. Khi tâm từ đủ lớn thì hầu như không còn vấn đề gì 
cả, hạnh phúc có được như vậy quý báu hơn nhiều so với sự 
hưởng thụ vật dục thế gian. 


Để chốt lại vấn đề vừa nêu, tôi muốn đưa ra một quan điểm: Quán 
tưởng ở đây chính là dùng tâm nhãn nhìn vào đối tượng mà ta 


đang hướng tâm đến, giống như là ta đang mở mắt vậy. Mặc dù ai 
cũng biết cách này rất vi điệu, nhưng không phải ai cũng có thể 
làm được. Bí quyết nằm ở chỗ tâm từ phải được tuôn chảy từ tâm 
thức, đồng thời duy trì được sự hướng tâm về đối tượng đó một 
cách liên tục. Nếu như ta cứ mãi quán tưởng quá sức thì một số 
vấn đề rắc rối sẽ xây ra như đầu ó Óc căng thẳng hay trong lòng bứt 
rứt chẳng hạn. Cần phải nhớ rằng, chỉ thuần túy quán tưởng: thì 
không có nghĩa là đã có từ tâm, có một số người tuy đang quán 
tưởng nhưng hầu như họ không giữ được chính niệm vững bền. 


Tôi biết bạn sẽ hỏi: “Nếu như mình không rõ đối tượng thì làm sao 
có thể sinh trưởng được định lực?” Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ 
cần mình kiên trì luyện tập, chắc chắn hình ảnh đối tượng được 
hướng tâm đến sẽ ngày một rõ hơn và chỉ tiết hơn. Từ đó, tôi 
nghiệm ra rằng cách làm này đã hỗ trợ rất nhiều trong việc giúp 
tâm từ tuôn chảy như suối nguồn. 


2. Tư duy hồi ức 


Ngoài ra, ta cũng có thể tư duy hai điều sau đây để giúp tâm từ 
sinh khởi: 


a) Những kỷ niệm đẹp trong đời, như nhận một món quà sinh 
nhật, công việc làm ăn thuận lợi, gặp quý nhân giúp đỡ khi nguy 
khốn. 


b) Những đức tính tốt của đối tượng mình hướng tâm đến như: từ 
bi (v1), trí tuệ (v2), tấm lòng nhân ái (v3), v.v. Ta cũng có thể liệt 
kê những đức tính vừa nêu vào một tờ giấy, để nhận biết và sử 
dụng dần dần. Giả như ta đang quán tưởng đức tính đầu tiên (v1), 
cứ thế lặp lại nhiều lần cho đến khi không còn hiệu nghiệm nữa 
thì thôi. Sau đó đổi sang đức tính kế tiếp (v2). Do mới hướng tâm 
sang đức tính mới, cho nên tâm từ sẽ dễ tuôn chảy hơn, cứ thế lại 
hướng tâm đến khi nhuần nhuyễn mới thôi, lúc này lại chuyển về 
đức tính thứ nhất (v1). Nếu cảm thấy vẫn hữu ích thì ta cứ tiếp 
tục hướng tâm và cứ thế luân phiên qua lại, một thời gian sau lại 
chuyển sang đức tính kế tiếp nữa (v3). 


3. Tự do quán tưởng 


Có một anh bạn quan niệm rằng, rất khó sinh khởi tâm từ nếu 
theo phương pháp truyền thống. Anh ta cho rằng như thế rất 
gượng ép, không thoải mái, nên muốn để cho tâm từ sinh khởi 
một cách tự nhiên. Thế là anh ta nghĩ về những chuyện đã phát 
sinh ở quá khứ hoặc có thể sẽ xảy ra trong tương lai, v.v. Ví dụ: 


Anh ta tưởng ra cảnh bạn của mình đang trên đường đi làm về và 
người bạn ấy đang gặp một số phiền toái. Vì vậy, anh ta bước tới 
khoác vai người bạn ấy và hồi rằng: “Hôm nay có chuyện gì thế?” 
Hoặc cũng có thể tưởng ra cảnh người bạn của mình đang ôm đứa 
con mới sinh được vài tuần và anh ta bước tới chúc mừng. 


Trong suốt thời gian tưởng tượng một cách tự do như vậy, lúc đầu 
hành giả sẽ nghĩ tới rất nhiều người, nhưng khi đã tiến vào trạng 
thái tập trung rồi thì cần phải thu hẹp phạm vi lại, chỉ cần hướng 
tâm đến một đối tượng là đủ. Ưu điểm của cách này là ở chỗ hành 
giả có thể tự do phát huy trí tưởng tượng của mình. Thông qua 
việc hướng tâm về trẻ em hay người bệnh, v.v. để giúp ta phát khởi 
tâm từ dễ hơn. Có lúc cũng sẽ sinh khởi tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, 
những tâm vừa nêu đều thuộc về phạm trù của tâm vô lượng. 


Bên cạnh đó, ta cũng cần lưu ý một điều: hướng tâm nên phải 
chuyên nhất, vừa đủ miễn sao để tâm từ tuôn chảy là được. Nếu 
không sẽ bị phản tác dụng mà sinh ra tâm tham dục hoặc trạo cử 
hay hôn trầm, thậm chí là cả tâm sân và đau khổ nữa. 


4. Tụng niệm kinh văn 


Đây là bước đầu tiên khi ta tu tập thiền định, nhiếp tâm vào từng 
chữ từng câu; nếu ta hiểu được ý ý nghĩa của đoạn kinh văn ấy, thì 
thời khóa tụng kinh mới có chất lượng và sinh ra phúc được. Kệ 
tụng rải tâm từ có vài phiên bản, ở đây tôi dùng bản phổ biến : 
nhất, đương nhiên nội dung y cứ vào thánh điển Phật giáo, kể cả 
một số cách phát nguyện sẽ dựa theo phương pháp truyền thống. 
Nếu biết cách tụng niệm, sẽ sinh ra được định ở dạng thấp, cho tới 
khi ta có thể hòa cùng tiếng kệ lời kinh thì lúc này sẽ nhu nhuyến 
và nhẹ nhàng hơn, từ đó tâm sẽ tiến vào trạng thái nhập định sâu 
hơn nữa. 


5. Hồi hướng phát nguyện 


Phát nguyện là một trong những phần rất quan trọng của việc tu 
thiển. Khi phát nguyện, tâm của ta sẽ hướng về một đối tượng nào 
đó ở một nơi nào đó. Do tính chất của mỗi lời phát nguyện khác 
nhau nên tâm thái theo đó cũng có khác. Sức mạnh của tâm là rất 
lớn, vì vậy cần đặc biệt chú ý đến ý nghĩa nội hàm của những câu 
từ sử dụng trong lời văn phát nguyện. 

Ví dụ: “Mong việc hành thiểền mang đến hạnh phúc!” Ta thấy câu 


này rất chung chung và cũng không nói lên được đây rốt cuộc là 
hạnh phúc gì, người ta thường hay lần lộn giữa hạnh phúc với 


trạng thái an lạc. Hơn nữa, an lạc thường được sử dụng ở thế gian 
nhưng cũng có thể dùng vào việc xuất thể. 


“Mong việc hành thiền tịnh hóa tâm ta!” câu này rõ nghĩa hơn 
nhiều, ý muốn nói đến việc tu hạnh xuất ly, nhưng phương hướng 
của nó cũng không quá rộng. Ta nên sửa thành: “Mong cho việc 
hành thiền giúp ta có được trí tuệ, từ đó thể ngộ được thực tướng 
Niết bàn, nhờ vậy tâm ta sẽ được tịnh hóa hoàn toàn”. Nội dung 
của câu này bao hàm cả chính kiến (chí ít ở mặt lý luận) giúp ta 
quán chiếu thấy được thực tướng Niết bàn. Tâm sở được đề cập 
đến ở đây chủ yếu là tư (cetanã), còn được gọi là “ý hành”, đây 
chính là tâm làm sản sinh ra những năng lực tạo tác, trong kinh 
thường gọi là “nghiệp” (kamma). Tâm sở theo đó sinh ra những 
quả báo khác nhau. Nhờ có chính niệm, nên nghiệp của ta mới 
thiện lành. Khi thực hành Thiền Rải Tâm Từ, chính niệm cần phải 
đồng hành với tâm từ - lời văn phát nguyện chính niệm hướng về 
tâm từ. 


Có một số bài văn phát nguyện chưa được phù hợp cho lắm, bởi vì 
câu từ nội dung hướng hành giả đến tâm tham. Đại khái như câu: 
“Tôi mong...”, ta có thể hiểu câu này là “tôi ước ao..." Phát nguyện 
có hai loại cơ bắn: thực và không thực tế. 


Nếu văn phát nguyện không thực tế, thì sẽ dẫn đến tham ái được 
sinh ra từ vọng tưởng. Đơn cử, “mong cho khi thực hành thiền 
tọa, tôi sẽ chứng ngộ được Niết bàn!” Nguyện này được xem là 
không thực tế, bởi vì rất hiếm người đạt được mong ước như vậy, 
trừ phi người đó đã tu nhiều đời nhiều kiếp, và vì nó không thực 
tế nên đây hầu như chỉ là mong ước viến vông. 


Khi ta phát nguyện “mong thực hành thiền quán để dẫn đến Niết 
bàn”, câu này không có nghĩa là chúng ta mong muốn chỉ trong 
thời thiền này đạt đến cảnh giới Niết bàn, mà chẳng qua đây chỉ là 
đặt ra mục tiêu cho tâm ta mà thôi. Bên cạnh đó cũng có những 
mục tiêu thực tế hơn, phù hợp hơn như “mong cho toàn thân tôi 
buông thư...”. Chúng ta cần phải xác định được nội dung mà mình 
phát nguyện có chính niệm và không tham ái. 


Tầm quan trọng kế tiếp của phát nguyện là chúng ta cần phải tin 
vào hiệu lực của việc làm này, chỉ có như vậy mới có thể đem đền 
hiệu quả thiết thực, và đồi với người phát nguyện cũng như vậy. 


Tôi còn nhớ một lần nọ ở Myanmar, tôi đã thực hành phép rải tâm 
từ cho một người bạn ở Malaysia. Một hồi sau đó, tôi nhận được 
cuộc gọi từ người bạn ầy hỏi là có phải tôi đã rải tâm từ cho vị đó 


hay không. Mặc dù mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng chưa 
thực sự thân cho lắm, nhưng do thần giao cách cảm nên thầy đó 
nói trong một quãng thời gian nhất định đã khởi tâm nghĩ về tôi 
(bình thường hầu như là không) và tự nhiên có được một cảm giác 
rất là hoan hỷ, điều này càng làm tôi kinh ngạc bội phần. 


Tâm từ và tâm bị đều có thể chữa trị được những vấn đề nơi thân 
và tâm, điều này đã được khoa học hiện đại công nhận. Lời văn 
phát nguyện phải ngắn gọn, súc tích và rõ ràng thì tâm mới để từ. 


Theo phương pháp truyền thống, chúng ta thường hay dùng bốn 
câu nguyện để rải tâm từ cho mình và người: 


1. Mong cho bạn hoặc anh ấy / cô ấy bình an không còn mọi oan 
trái (Averä hontu) 


Bình an là nhân tố cơ bản để có được sự an lạc. Theo quan điểm 
của đạo Phật, trong thế gian vô thường này chỉ có chứng đắc Niết 
bàn mới chính là hạnh phúc đích thực. Tuy quan điểm này khiến 
cho con người hoang mang, lo lắng nhưng đây mới là sự thật. Khi 
hiểu và đồng ý với quan điểm này nghĩa là bạn đã tiến bộ rất 
nhiều so với trước đây. Bước kế tiếp là hướng về đó mà tu. 


Oan trái hiểm nguy được nhắc đến ở đây chủ yếu đến từ nội tại và 
ngoại tại. 


Nội tại: Phiền não và bất thiện nghiệp trong mỗi chúng ta. 


Ngoại tại: Có người muốn hại bạn hoặc là những tai nạn bất ngờ 
ảnh hưởng đến tính mạng của bạn. 


Hai loại oan trái đến từ nội tại và ngoại tại này đều có mối quan hệ 
hỗ tương mật thiết lẫn nhau. Khi ta giữ chính niệm hoặc rải tâm 
từ, tâm sẽ tịnh hơn, lúc ä ấy thậm chí là sau đó, tâm không còn 
phiển não nữa. Vì rằng phiền não là nguyên nhân căn bản của khổ 
đau và nó khiến chúng sinh trôi lăn trong ba cõi. Khi giữ được 
chính niệm với tâm từ và tâm bị, chúng ta có thể phòng hộ được 
mọi oan trái đến từ bên ngoài. 


Theo một số lời văn phát nguyện rải tâm từ thì tâm từ chính là 
sức mạnh bảo hộ thân tâm. Truyện kể như sau: Khi Bồ tát có tâm 
từ thì cung tên không thể nào hại được, nhưng khi tâm từ vắng 
mặt thì vết thương phát tác. Từ đó thấy được lợi ích cơ bản của 
tâm từ chính là khiến cho những thứ độc hại như: lửa, thuốc độc, 
vũ khí, v.v. không thể tiếp cận hành giả được. Do đó định lực kiên 
cố là điều rất quan trọng. 


Ưu điểm của nguyện này chính là .B1Iúp hành giả giảm thiểu được 
những oan trái xảy ra trong đời sống. Trong quá trình tu thiền, ít 
nhiều ta sẽ đạt được một cẩm giác thư thái, thoải mái, đễ chịu và 
hạnh phúc. Nhờ có được lợi lạc thiết thực như vậy, cho nên người 
ta mới dấn thân phụng hiến cho lý tưởng sống cao đẹp và thanh 
tịnh. 


2: Mong. cho tâm của bạn hoặc anh ấy / cô ấy an yên, không còn 
phiền não (Abyäpajjã hontu) 


Tôi dùng hai từ “vắng lặng” để thay cho “an lạc” nhằm nói lên các 
tầng thứ sâu cạn khác nhau. Vắng lặng ở đây gần nghĩa với Chỉ 
(samätha) hơn, và nó có liên quan đến tâm thanh tịnh. AI trong 
chúng ta cũng đều mong muốn loại bổ hoặc khắc phục được nỗi 
khổ tâm lý với những cảm xúc tiêu cực như: sợ hãi, căng thẳng, 
tuyệt vọng, tức giận, ưu buồn, tham ái, vọng tưởng, tà kiến, v.v. 
Chúng ta cần phải nhận diện được sự hiện hữu của những cảm 
xúc vừa nêu thì mới có thể xử lý chúng được. Trừ khi ta biết quán 
chiếu thực tướng các cảm xúc ấy một cách mạnh mẽ nhất, triệt để 
nhất, nếu không, chỉ biết mỗi việc cứng. nhắc cho rằng không có 
“tôi”, không có cái “của tôi” thì cũng chẳng có lợi ích gì nhiều. Hơn 
thế nữa, chúng ta nên phân định rõ ràng việc thực hành Thiền Rải 
Tâm Từ một cách có hệ thống, linh động và mang đến hiệu quả 
tốt nhất. 


3. Mong cho thân của bạn hoặc anh ấy / cô ấy khỏe mạnh, 
không còn đau đớn (Anighä hontu) 


Nguyện này mong muốn cho đối tượng được rải tâm từ cảm nhận 
được sự thoải mái nơi toàn thân. Có một sự thật cần phải nhìn 
nhận, đó chính là “khổ thân” (sự khổ nơi thân), sau đó thấy được 
nỗi “khổ về thân” nếu được trị liệu đúng cách thì sẽ hết. Hơn thế 
nữa ta phải biết trân trọng và giữ gìn sức khỏe, vì điều này mang 
đến một năng lượng an lành. Nghĩa là nguồn năng lượng khỏe 
mạnh từ thân liên quan mật thiết đến việc nghỉ ngơi, sự sống và 
tuổi thọ, v.v. 


4. Mong cho thân tâm của bạn hoặc anh ấy / cô ấy được khỏe 
mạnh, bình yên (Sukhi attänam) 


Nguyện này mang tính thông dụng, bao hàm hết thầy các mặt 
khác. Điều này có liên quan đến đời sống tương lai của một người, 
cũng như những lợi ích tu hành hằng ngày của người ấy. An lạc cả 
thân và tâm chủ yếu đến từ việc chuẩn mực, hợp lý trong các sinh 
hoạt thường nhật như: ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh, làm việc, v.v. 


nhằm để duy trì cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, không bệnh tật. 
Nói tóm lại, ta cần phải sông cho có chất lượng thì thân tâm mới 
an lạc được. 


Ngoại trừ điều nguyện thứ tư ra, thì ba nguyện còn lại đều chứa 
đựng cả hai mặt tích cực và tiêu cực của nó. Chúng ta cần phải 
nhận diện và xử lý cả hai điều này. Nói một cách dễ hiểu là chúng 
ta cần phải sống sao cho mọi thứ được toàn vẹn, vắng lặng, khỏe 
mạnh và hạnh phúc, v.v. Chỉ nhận diện nhiêu đó thôi cũng đã tốt 
hơn rất nhiều rồi. Bên cạnh đó, đôi khi có những sự việc hiểm 
nguy kề cận trước mặt, lúc này ta nên nhìn trực diện vào mặt tiêu 
cực sẽ phù hợp với thực tế hơn. 


Trong lúc tu tập Thiền Rải Tâm Từ, bạn cũng có thể quán tưởng về 
đối tượng mà bạn rải tâm từ đang hiện hữu trước mặt mình. Khi 
tâm từ của bạn bắt đầu tuôn chảy thì bốn lời nguyện này sẽ giúp 
cho tâm luân chuyển liên tục và xuyên suốt hơn. Ngoài ra, bạn 
cũng có thể phát nguyện thêm một lần nữa với tâm thái đúng 
đắn, như thế cũng đủ để sinh khởi tâm từ rồi, đây chính là nguồn 
năng lượng đến từ mình và hướng về đối tượng cần được sẻ chia. 


Khi bạn bắt đầu với lời nguyện đầu tiên “mong cho bạn bình 
yên...” thì dòng chảy năng lượng này cũng sẽ hướng về người đó, 
hình thành nên một lớp màng bảo vệ, không chỉ ở bên ngoài thân, 
mà còn tận đến bên trong tâm nữa. Đồng thời, có thể dòng chảy 
năng lượng tích cực sẽ khiến trong bạn và đối tượng được bạn rải 
tâm từ cùng xuất hiện một cảm giác thư thái, thoải mái, bình yên 
và hạnh phúc khôn xiết. 


Kế đến nguyện thứ hai, cảm nhận từ tâm của bạn đến tâm của 
người được rải tâm từ với những trạng thái như an yên và hỷ lạc, 
đồng thời bạn cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên của người đó. 


Khi đến nguyện thứ ba, hình dung ra một nguồn năng lượng bao 
trùm khắp toàn thân người được rải tâm từ, từ cảm giác thư thái 
dễ chịu cho đến một sức sống vô hạn. Nếu có bộ phận nào trên cơ 
thể cần chăm sóc, chúng ta sẽ tập trung hơn vào phần đó. 


Nguyện cuối cùng cũng khá thông dụng với việc hướng tâm từ về 
ai đó một cách liên tục, mãi cho đến khi cả hai bạn được đắm chìm 
trong sự che chở, bao bọc của biển từ mênh mồng với sự bình yên 
sâu lắng. 


Cần lưu ý rằng nguồn năng lượng tỉnh thức mà ta lan tỏa có thể ở 
dạng vật lý, và cũng có thể là một dạng tâm lý. Một số người còn 


miêu tả nó với dạng ánh sáng, một dạng mà ta có thể cảm nhận 
một cách cụ thể được. Nhưng không được quên, mục đích quan 
trọng của ta là đang rải tâm từ. Nhiệm vụ thiết yếu lúc này là giữ 
tâm sao cho vắng lặng thanh tịnh, đồng thời trưởng dưỡng định 
sâu và mạnh hơn. Phần này khi ứng dụng không nên nóng vội, 
nếu không việc thiền tập sẽ đi lệch hướng và giảm đi hiệu quả. 


Mục đích của bốn lời phát nguyện này nhằm để phát khởi tâm từ, 
vì vậy mỗi một nguyện đều hàm chứa nội dung thúc đẩy phát 
khởi từ tâm. Khi tâm từ được sinh khởi, ta cố găng duy trì nó lâu 
nhất trong khả năng có thể. Khi ta phát lời nguyện thứ nhất (aD, 
tâm từ sinh khởi và phát triển, cứ thế duy trì tâm từ đến khi nó 
giảm và mất hẳn; tiếp đến là phát nguyện thứ hai (a2), nguyện 
thứ ba (a3) và nguyện thứ tư (a4) cũng giống như vậy. Tâm từ 
được duy trì liên tục luân phiên lầu nhất. Tiếp sau đó ta lại trở về 
với nguyện thứ nhất (al), vòng tuần hoàn này có thể lặp đi lặp lại 
nhiều lần. 


Điểm cần lưu ý nữa là, đối với một vài lời phát nguyện có thể sẽ rất 
hữu dụng, vì vậy ta nên vận dụng nhiều hơn một chút; còn những 
lời phát nguyện ít hiệu dụng hơn thì hạn chế dùng cũng được, 
thậm chí là không dùng tới cũng không sao cả. Miễn sao tâm từ 
cần phải được hướng cho đối tượng được rải tâm từ một cách vắng 
lặng tự nhiên nhất. 


Nếu như thêm vài lời phát nguyện thì sao, hoặc thay đổi thứ tự thì 
như thế nào? Tôi nghĩ, chỉ cần bốn lời phát nguyện này là đã đủ 
lắm rồi. Đối với những thiền sinh mà nói, nhiều nguyện quá sẽ 
làm cho họ rối loạn. Có thể nói bốn lời nguyện này đã hàm chứa 
hầu hết những điều thiết thực trong đời sống. Đương nhiên, ta 
cũng có thể uyến chuyển thêm hoặc bớt một số nguyện hoặc giữ 
nguyên. 


Ví như đối với một số em học sinh đang chuẩn bị thi cử, ta “nong 
em thi tốt.”; còn với những người đang chịu khổ vì mắc bệnh 
hiểm nghèo, ta "mong anh /chị thuyên giảm bệnh.. Còn tôi 
thường hay nguyện “mong tâm từ của anh / chị tăng trưởng” 
hoặc “ mong bạn Thiền Quán tiến bộ” - Những lời nguyện vừa nêu 
đều có liên quan đến việc tu trì thiển định và đương nhiên cũng 
rất hiệu nghiệm trong thực tế. 


Ngũ cái 


N su cái (pañca ch ch được gọi là năm triền cái và 
chúng được xếp vào một dạng phiền não, cho nên nó sẽ gây 
chướng ngại trong việc trưởng dưỡng chính định, làm cho ta sinh 
khởi nhiều nỗi khổ niềm đau, không thể hướng về chân lý. Năm 
triển cái này bao gồm: 

1. Tham dục (kãmacchanda); 

2. Sân nhuế (byãpãda); 

3. Hôn trầm thụy miên (thãna-middha); 

4. Trạo cử ác tác (uddhacca-kukkucca); 

5. Nghi (vicikicchä); 


Có một điều khá thú vị là năm triển cái này sẽ đối nghịch với năm 
thiền chỉ: 


1. Tham dục - Nhất cảnh tính; 
2. Sân nhuế - Hỷ; 
3. Hôm trầm thụy miên - Tầm; 
4. Trạo cử ác tác - Lạc; 
5. Nghỉ - Tứ. 
Nếu phân loại theo Tứ phạm trú!, thì chúng là những kẻ địch gần 


và trực tiếp nhất. 


1 Tứphạm trú (cattãri brahmavihärä), dịch theo nghĩa đen là “Bốn nơi an trú 
của trời Phạm thiên” hay còn được gọi là Tứ vô lượng tâm (catasso 
appamaññäyo): 1. Từ vô lượng (metta-appamaiifiä); 2. Bỉ vô lượng (barunä- 


appamañña,); 3. H vô lượng (muditä- appamafiñä); 4. Xả vô lượng (upekkhã- 
appamaññä). Bốn tâm này chủ yếu đối trị với bốn phiên não: 1. Sân hận; 2. 
Ganh tị; 3. Buôn bực; 4. Ham muôn. Thiển quán Tứ vô lượng tâm giúp hành 
giả được tái sinh về cõi trời. 


Ưu phiền 


(thế tục) 


Võ trí xả 


Không định 
(thê tục) nHUĨẾC: 


Tu định trong Thiền Rải Tâm Từ sẽ có một số hạn chế nhất định, 
trước nhất ta cần phải nhận diện được nó, như thế mới tìm ra 
được cách đối trị thích hợp nhất. 


1. Tham dục (kãmacchanda) 


Tham dục là khởi tâm đắm nhiễm và chấp trước vào các đối tượng 
có sức hấp dẫn, cuốn hút khi ta tiếp xúc với chúng. Do đó, những 
thiển sinh mới thực hành thiền không nên rải tâm từ cho người 
yêu, vợ chồng hoặc những người khác giới tính. 


Ví dụ nghĩ về những “thời khắc vui vẻ” khi đang hiện hữu cùng họ 
ở nơi nào đó. Một khi ý niệm này sinh khởi lên, phải nhanh chóng 
quán chiếu một cách có chính niệm, đồng thời để tâm quay trở về 
với trạng thái “tâm từ” đúng đắn. Nếu vẫn chưa làm được thì phải 
quay lại với lời phát nguyện đầu tiên, đó là rải tâm từ cho chính 
mình. 


Tham dục được sinh ra bởi sự khát ái nơi tâm, thông thường tất ít 
người có thể nhận thấy được điểm này, ngược lại họ còn sa ngã 
vào cảm giác khoái lạc ấy. Ta không thể nào lấp đầy những dục lạc 
của các giác quan, ngược lại còn làm cho khát ái ngày một mạnh 
hơn. Chúng ta rất dễ để thói quen xấu này phát triển, đồng thời 


đắm chìm trong đó, lâu ngày dài tháng nó sẽ trở thành một thói 
quen cổ hữu tự nhiên khó bỏ. 


Vậy nên, chúng ta cần nhận thức được rằng mình không bao giờ 
thỏa mãn được tham ái, vì vậy cần phải giảm thiểu và từ bổ nó. 
Khi ta nếm trải được mùi vị hỷ lạc của việc giải thoát, tham dục 
cũng sẽ không còn sinh khởi nữa, và tâm từ sẽ đem đến sự hỷ lạc 
thanh tịnh, cho nên pháp tu này thích hợp với rất nhiều người. 
Một khi từ bổ được hết thầy mọi sự tham ái thì hành giả sẽ dễ 
dàng bước vào cảnh giới giải thoát hơn. 


Thỉnh thoảng, chúng ta đắm chìm vào những cẩm giác hỷ lạc của 
thiển định. Do niềm hỷ lạc này được diễn ra một cách rất tự nhiên 
nên ít người chú ý đến, vì vậy, cần phải cảnh giác với loại tham ái 
này, nhưng cũng đừng quá lo lắng vì hỷ cũng là một trong năm 
thiền chi, hơn nữa nó cũng được sinh khởi cùng lúc với tâm thiện 
và chắc chắn cũng sẽ bị vô thường chỉ phối. 


Khi có được kinh nghiệm từ Thiền Quán, ta sẽ dễ dàng nhận diện 
được đầu là tham ái và đâu là .hỷ lạc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 
cần thường xuyên quán xuyến tâm trạo cử! cũng như tâm văng 
lặng hiện đang sinh khởi. Hỷ lạc nếu sinh khởi cùng lúc với tham 
ái sẽ rất hỗn loạn và phức tạp. Một khi loại bỏ được tham ái, tâm ta 
sẽ dễ nhập định sâu hơn và lâu hơn, vì vậy mấu chốt vấn đề ở chỗ 
chính niệm. Nếu như bạn vẫn chưa tin tưởng được những điều 
vừa nêu, thì hãy sinh khởi tâm ly chấp2 và quan sát xem kết quả 
có được như thể nào. 


1 Tâm trạo cử: Trạng thái tâm bị các niệm lăng xăng chỉ phối. Theo kinh điển 
Nibãya miêu tả, tâm này còn được gọi là “tâm lang thang”, vì mi mê suy nghĩ 
lan man hết chuyện này đến chuyện khác không dứt. Điều cần lưu ý là những 
niệm trạo cử không hẳn là niệm ác, nhưng cũng không phải là niệm thiện, 
chúng chỉ là những riệm trung tính. 


2 Tâm ly chấp: Tâm xa lìa chấp trước, dính mắc vào bất kỳ các đối tượng, dù 
tốt hay xấu. 


Ngoài ra, có một cách khác nữa là rải tâm từ cho một người khác 
hoặc tất cả chúng sinh trước khi quay về với đối tượng đầu tiên. 
Việc làm này sẽ khiến cho tâm từ dừng lại, đồng thời trạng thái 
định tạm thời cũng sẽ không còn nữa, nhưng không sao, bởi vì an 
toàn là trên hết. Đặc biệt khi có vị thầy hướng dẫn bên cạnh, ta sẽ 
hạn chế được vấn đề này rất nhiều. Nếu như tham ái vẫn còn quá 
mạnh thì hành giả cũng có thể chuyển sang Thiền Quán Bất Tịnh 


để đối trị lại chúng. Cách tốt nhất là Thiển Quán để sinh khởi 
chính định và chính niệm. 


2. Sân nhuế (byäpäda) 


Có người thắc mắc tại sao khi Thiền Rải Tâm Từ lại có thể sinh ra 
được sân nhuế? Mặc dù khi tâm từ đủ mạnh thì sân nhuế khó mà 
xuất hiện cho được, nhưng vấn đề ở chỗ trước khi ta có được khả 
năng ấy thì sân nhuế vốn dĩ là một kẻ địch trực tiếp rồi, nhất là đối 
với những người tâm hay sân hoặc đã từng bị tổn thương trước 
đây. Vì vậy, ta cần có những thao tác chuẩn bị như suy niệm hay 
rải tâm từ cho chính mình, cũng như cho các đối tượng khác, v.v. 
Chúng ta chỉ có thể thực hiện từng bước với sự nhẫn nại nhất có 
thể. Đối với những trường hợp khó hơn, cần phải rải tâm bị trước 
rồi mới đến rải tâm từ. 


Có một số người do trước đây từng bị “vết thương lòng” quá lớn 
nên họ đã “khép kín” hết mọi cánh cửa hy vọng cho chính mình, 
lý do rất đơn giản dễ hiểu, bởi vì họ không muốn mình một lần 
nữa lại bị tổn thương và họ không. thể nào chịu đựng nổi vết 
thương sau nằm chồng lên trên vết thương trước. 


Khi rải tâm từ cho đối tượng này, hành giả cần phải đặc biệt cẩn 
trọng bởi vì người đó sẽ rất dè đặt hay sợ hãi khi “mở cửa lòng” trở 
lại do vết thương trong nội tâm của họ vẫn còn hiện hữu, họ đã 
mất hết niềm tin giữa người với người. Nếu cần thiết thì ta cũng 
có thể đưa đối tượng này vào dạng “chăm sóc” đặc biệt. 


Một khi trong tâm hành giả chưa thật sự thoải mái, thư thái thì 
khó mà phát triển tâm từ hiệu quả. Việc cần thiết là làm sao để họ 
học được cách tha thứ và lòng bao dung, đồng thời hiểu được sân 
hận sẽ bị khuất phục trước tình thương vị tha vô bờ bến. Đừng 
khiếp sợ những cảm giác tiêu cực đó, ngược lại cần nhận diện và 
tiếp nhận nó hệt như ta vỗ về, ôm ấp một đứa trẻ đang khóc vào 
lòng. Thái độ cần phải thành khẩn, nếu không vết thương lòng 
của ai đó sẽ khó mà thuyên giảm và khỏi hẳn. 


Sân nhuế được sinh khởi khi tiếp xúc với những đối tượng mà ta 
ghét bổ. Vì vậy trong giai đoạn đầu, hành giả cần phải tránh rải 
tâm từ cho những đối tượng quá ghét hay có thù địch với mình. 
Bên cạnh đó, nếu có những thứ làm ta cảm thấy khó chịu, việc cần 
làm lúc này là hãy để mặc những cảm xúc tiêu cực đó “tự bơi” một 
thời gian, tới một lúc nào đó nó sẽ hết và trạng thái hỷ lạc sẽ đến 
một cách tự nhiên. Giả như vẫn chưa làm được, ta cũng có thể 
quay về nương tựa chính niệm nhằm để duy trì trạng thái cân 


bằng của tâm. 
3. Hôn trầm thụy miên (thãna-middha) 


Hôn trầm hay thụy miên là một trong những trạng thái của tâm 
lười nhác, yếu đuổi. Khi cơ thể mệt mổi, ăn quá no hay ngủ quá 
nhiều cũng sẽ đễ dẫn đến trạng thái này. Những hiện tượng vật lý 
vừa nêu rất dễ xử lý, chẳng hạn nên ngủ vừa đủ, ăn vừa no. 
Nhưng nếu như hôn trầm thụy miên đến từ hiện tượng tâm lý thì 
sẽ khó hơn nhiều cho việc giải quyết chúng. 


Về mặt khoa học mà nói, ngủ vốn dĩ không thuộc về hôn trầm 
thụy miên cái, bởi vì nó chỉ là một trạng thái của việc ngủ nghỉ 
mà thôi. Khi tâm không sinh khởi thì ý niệm sẽ quay trở lại với 
trạng thái bị động. Thông thường, người ta rất khó phân biệt rõ 
giữa hai thứ này với nhau. Hôn trầm thụy miên khiến cho các giác 
quan của ta bị đóng lại, từ đó dẫn đến việc ngủ gật. 


Khi nhận thức được mình đang bị hôn trầm thụy miên, hành giả 
có thể nghĩ về những tác hại của việc hôn trầm hay những lợi ích 
của sự tỉnh tấn, nghĩ về những khổ đau khi cái chết cận kể bên 
cạnh, từ đó giúp ta trân quý thời gian mà sẽ khẩn trương hơn, nỗ 
lực hơn. Suy niệm về Phật, Pháp, Tăng cũng sẽ giúp ích cho ta rất 
nhiều. 


Bên cạnh đó, khi thực hành Thiền Rải Tâm Từ, suy niệm về những 
lợi ích của tâm từ hay tác hại của sân nhuế cũng có thể trợ giúp 
cho tâm ta an yên. Ngoài ra, chúng ta cũng nên cố gắng làm sinh 
khởi một số cảm xúc tích cực, hoặc tinh tấn phát bốn lời nguyện, 
hoặc đôi khi cũng có thể chuyển sang thiền hành, tất cả đều sẽ rất 
có ích. 


Hay ta còn có thể thử một số cách đơn giản hơn như xoa hai lòng 
bàn tay tạo ra hơi ấm và áp vào mặt, vào mắt, vào tai, cũng như 
hít thổ sâu vài lần, v.v. 


4. Trạo cử ác tác (uddhacca-kukkucca) 


Trạo cử ác tác là một trong những trạng thái làm tâm ta buông 
lung tán loạn, vì vậy khó mà an yên được, hệt như những con 
sóng nhấp nhô ngoài biển khơi, chưa từng bình lặng. Lo lắng và 
hối hận (nghĩa là vì chuyện đã làm hoặc chưa làm mà cẩm thấy 
không vưi) đều làm ảnh hưởng đến sự vắng lặng của nội tâm. 
Thông thường, tâm sẽ không nhẫn nại chờ đợi mà vội tìm cách 
giải quyết vấn đề ngay. 


Tâm dao động bởi những chuyện vừa nêu thường là không rõ vì lý 
do gì, cũng có thể là do ta bận rộn chuyện. mưu sinh chẳng hạn. 
Phàm việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả, và ta nên dựa vào 
chính mình để tìm ra nguyên nhân thật sự để rồi tìm cách giải 
quyết vấn đề hợp lý. Sẽ rất hữu ích khi ta có thái độ đúng đẫn đối 
với việc nhận thức cuộc sống hoặc thiền tập. 


Ví dụ khi ta làm một việc gì đó với mong ước mình sẽ thành công, 
nhưng kết quả lại không như mong đợi, thế là bỗng nhiên cảm 
thấy mây đen bủa vây tâm trí ta. Hoặc giả như ta nhìn một 
chuyện nào đó với ánh mắt phán xét tiêu cực, mà đáng lẽ đúng 
hơn là chỉ nên thuần túy quan sát thực tướng của nó. 


Trong quá trình Thiền Quán, ta cần phải nhận thức được rằng 
tâm an yên, vắng lặng ‹ đến từ sự rõ biết như thật, và cứ thế mà duy 
trì trạng thái này. Vì vậy, chúng ta cần phải an trú chính niệm 
ngay thời điểm ấy và tại nơi ấy. Còn trong quá trình Thiền Rải 
Tâm Từ, điều này giống hệt như mình đang rải tâm từ cho chính 
mình. Nếu như ý niệm ấy không bị trạo cử hay gấp rút, ta quan sát 
nó một cách chính niệm trên từng sát na mà buông bỏ trạo cử, sau 
đó quay về việc rải tâm từ cho đối tượng cần thiết. Khi tâm ta 
được an yên với việc tâm từ đang hiện hữu sự vắng lặng, hoan hỷ, 
thư thái và thoải mái, thì đương nhiên không nên lầm bầm những 
lời chúc nguyện một cách vội vã cứng nhắc. 


Có khi nào ta tự hỏi: “Sao lại trạo cử?” Cái gì cũng có nguyễn nhân 
của nó cả, một khi đã lần tìm ra được manh môi rồi, lúc này ta cần 
nghĩ đến việc tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu tâm ta đang quá đỗi 
bất an và nguyên do đến từ những vấn đề trong gia đình hoặc tình 
cảm xáo trộn, lúc này có thể rải tâm từ đến những người thân, 
nhờ đó vấn đề cũng được tạm lắng xuống; nếu không, tốt nhất 
bạn nên tìm cho mình một vị thầy hướng dẫn thích hợp. 


5. Nghỉ (vicikicchä) 


Nghỉ ở đây chủ yếu chỉ cho sự nghi ngờ về phương pháp ta đang 
thiển quán. Lúc này, ta cần phải làm rõ mình đang thực lòng tìm 
cầu chân lý hay đang nghi ngờ, do dự khi mơ hồ không xác quyết? 
Do đó, cần phải xác định rõ hai việc vừa nêu. Đầu tiên là tìm đáp 
án một cách có trí tuệ, cho nên việc này rất đáng được khuyến 
khích; còn việc sau đích thị là nghỉ triển cái (vicikicchã nĩvarana) 
- tìm đáp án với việc siêu tưởng ngoài năng lực của chính mình, 
hậu quả là gặp nhiều tác dụng phụ làm cho tâm bất an. Có lẽ khi 
chưa đạt được thành quả như dự tính thì nghỉ triển cái thường 
sinh khởi đồng hành với trạo cử. 


Muốn giải quyết được vấn đề vừa nêu cần phải có tri kiến mới có 
thể sáng tỏ được mối nghỉ hoặc. Để làm được điều này, ta cần phải 
nghe được chính pháp với những thầy giáo thọ hoặc huynh đệ có 
kinh nghiệm tu tập dụng tâm lắng nghe và sẵn lòng hỗ trợ. Và 
trong khi thực hành Thiền Rải Tâm Từ cũng giống như vậy, một 
khi nhân duyên cơ bản đã hội tụ đủ thì quá trình tiến triển không 
còn là vấn để, nghỉ triển cái cũng sẽ không nghiêm trọng như ta 
nghĩ. Giả như nghỉ triền cái hiện diện, cách thức xử lý vấn đề cũng 
hệt như trạo cử vậy: quan sát nó một cách tỉnh thức, bên cạnh đó 
nếu có dịp ta nên thỉnh giáo những vị thầy có kinh nghiệm để giải 
quyết vấn đề một cách thấu đáo và triệt để hơn. 


Định 


8, inh được dịch từ tiếng Päli là samadhi. Trong Thạnh tỉnh. 
đạo luận (Visuddhimagsa) giải thích định là sự hợp nhất giữa tâm 
thiện (thanh tịnh) với một đồi tượng nào đó (sở duyên). Thuật 
ngữ “định” ở đây nói lên hàm nghĩa của một tầng thứ sâu cạn nào 
đó. 


Vì vậy, mỗi hành giả cần phải nỗ lực trưởng dưỡng định ở ba tầng 
thứ như sau: 


1. Định là chỉ 


Thuật ngữ “chỉ” (samãtha) dùng để nhấn mạnh sự thanh tịnh. 
Phiền não vốn đến từ tham sân si, chúng bao gồm những đặc tính 
của trạo cử; còn vắng lặng là trạng thái đối ngược lại với loạn 
động, và đây cũng là mục tiêu mà mỗi hành giả hướng đến. Muốn 
có được tâm vắng lặng an yên, điều cần thiết là phải có được chính 
định. 


2. Định là nhất cảnh tính 

Nhất cảnh tính (ekaggatã) là từ đồng nghĩa với định, đều có nghĩa 
là nhất tâm hay an trú nơi một đổi tượng nào đó. Nhân duyên 
thanh tịnh cần phải xuất hiện trước thì nhất cảnh tính mới có thể 
sinh ra được sức mạnh và lan tỏa thích hợp. Như ánh sáng tỏa 
chiều khắp nơi thì cường độ sáng sẽ rất yêu, một khi tập trung vào 
một chỗ thì sức mạnh của nó rất là lớn, đây chính là “tâm” định. 

3. Định là thanh tịnh 

Sân nhuế thuộc về thô, tâm từ thuộc về tế. 


Tham ái thuộc về thô, xuất ly thuộc về tế. 


Ngu sỉ thuộc về thô, sáng suốt thuộc về tế. 


Ngoài những định vừa nêu ra, còn có những trạng thái sâu và tĩnh 
hơn nhiều so với trạng thái tâm thanh tịnh. Ví dụ: Tâm xẩ vi tế 
hơn tâm hỷ, đây là điều cơ bản để phân biệt được các tầng thứ khi 
nhập định, và đây cũng chính là “tâm” vừa sâu lắng lại vừa vi 
điệu. 


TẠI SAO CẦN PHẢI TU ĐỊNH? 


Có rất nhiều nguyên do để hành giả tu định. Trước khi bắt tay 
thực hiện, ta cần xác định rõ mục đích của mình là gì, bởi vì điều 
này sẽ quyết định phương hướng cũng như sự tiến bộ của mỗi 
người. 


Đương nhiên mục đích tu định không thể xuất phát từ sự ích kỷ 
riêng tư. Nếu động cơ đáng nghi hoặc bất thiện, ắt sẽ xuất hiện sự 
va chạm hoặc xảy ra nhiều vấn đề. Mục đích thiền tập là để cho 
tâm mình được thanh tịnh và đạt đến sự tịch tĩnh đúng nghĩa. 
Những việc này không có nghĩa là sẽ không có ích gì cho cuộc 
sống đời thường. Việc dễ thấy nhất, đó là thiền tập giúp ta giải 
quyết được những á áp lực của tự thân. Áp lực chính là kết quả của 
tâm bất thiện, còn tịch tĩnh hoàn toàn trái nghĩa với áp lực. Nếu 
có quá nhiều áp lực hay phiền não, thì cần nhiều sự thanh tịnh 
vắng lặng để khắc phục vấn đề. 


Một người có chính định là một người có nội tâm vắng lặng và 
bình yên. Do có được sự bình yên, nên ta có thể xử lý được những 
vấn đề trong cuộc sông một cách hiệu quả nhất. 


Có khá nhiều cách để giảm thiểu áp lực, cũng như đem đến hạnh 
phúc cho ta trong cuộc sông. 


Ví dụ: Một số kỹ thuật trị bệnh rất cần tới định, một khi định đủ 
rồi tự nhiên sẽ sinh ra tư duy và sự sáng tạo, vì vậy cho dù có xảy 
ra chuyện gì đi nữa thì việc quan trọng nhất là phải có chính định. 
Tất nhiên, phiền não luôn hiện hữu khắp nơi trong cuộc sống 
hằng ngày, nếu không biết cách chuyển hóa ta rất dễ sinh tâm 
chấp trước, thậm chí chấp trước vào định, từ đó dẫn đến vô số 
chuyện phức tạp chồng chéo, đan xen lẫn nhau. 


Một mục đích khác để tu định cũng có liên quan đến bản thân, đó 
là mở ra cảnh giới vắng lặng chân thật, hàm chứa hỷ lạc đến từ 
thiển định. Một khi đã nếm được mùi vị an lạc giải thoát, thì dục 
lạc thế gian cũng giảm thiểu và mất đi. Phương pháp tu này bảo 


đẫm cho ta sinh vào cõi trời cao hơn. 


Khi đã thành tựu được định cơ bản, có thể chúng ta sẽ đạt được 
một số thần thông như Tha tâm thông, Thần túc thông, v.v. 
Những điều này quả thật rất hấp dẫn và từ đó một sự chấp trước 
mãnh liệt cũng đồng hành tiến bước theo. Có một điều cần khẳng 
định rằng, dù ta chưa thể chứng ngộ được định ở tầng thứ cao 
nhất, nhưng định ở tầm thấp vẫn có thể giúp ta rời khổi ba đường 
ác. 


Lý do thiết yếu nhất để ta tu định, đó chính là nó làm nền tảng 
cho việc tu tuệ, và điều này giúp ta đặt chân tới thế giới giải thoát, 
vì vậy đây là một mục đích thuần khiết và thánh thiện. Những 
người con Phật tu định chỉ với một mục đích duy nhất là như vậy. 
Trước khi từ chỉ (samaätha) tiến đến quán (vipassanä), chúng ta 
cần phải bồi dưỡng định ở những tầng thứ khác nhau. Điều này 
còn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mỗi người như hoàn cảnh 
môi trường hay không gian và thời gian nữa. 


CÁC TẦNG THỨ CỦA ĐỊNH 
Nhờ vào ý chí kiên định và nỗ lực tu thiền, hành giả dần sẽ đạt 
được những tầng thứ của định. Chủ yếu có ba trạng thái như sau: 
1. Biến tác định (parikamma samädhi) 


Giai đoạn này chủ yếu là bước chuẩn bị cho việc luyện tập. Nhờ nỗ 
lực học tập các kỹ năng, ta sẽ đạt được nhất cảnh tính ở một mức 
độ nào đó như vừa tụng niệm vừa rải tâm từ. 


Đối tượng lúc này là Biến tác tướng!, đây là đối tượng đầu tiên. 
Nếu như thêm phần tư duy, thì có thể lưu lại trong tâm và trở 
thành Thủ tướng”.2 


1 Biến tác tướng (parikamma nimitta): Chuyên chú vào một đê mục khi thiển 
định. Ví dụ như khi theo dõi hơi thở (äănãpãna sati) hay quét toàn thân (scan 
body). 


2 Thủ tướng (ugsaha nimitta): Định ở tầng thứ sâu, lúc này có thể sẽ xuất hiện 
ánh sáng thoắt ấn thoắt hiện, và ánh sáng chính là Thủ tướng. 


2. Cận hành định (upacära samädhi) 


Khi tâm của ta an trú trên một đề mục tu chỉ nào đó và hòa quyện 
$ L vV€ 


cả hai thành một, được gọi là Cận hành định. Lúc này, ta có thể 
khẳng định được mình đã khắc phục được ngũ cái, kế đến là 
hướng về An chỉ định. Tâm ở trạng thái này vô cùng vi diệu, hệt 
như đang ngủ vậy. Các đối tượng của năm căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân) đều không còn hiện khởi nữa, vì vậy cần phải lưu ý là không 
được ngủ gật. Tinh tấn duy trì định lực trong trạng thái tuôn chẩy 
như suối nguồn, ví dụ như tâm từ. Trong kinh miêu tả, cảnh giới 
của Thiền Rải Tâm Từ giúp cho hành giả ngăn ngừa và đoạn trừ 
được phiền não, điều này có nghĩa là tâm từ sẽ được rải cho đối 
tượng cần được rải và hợp nhất cả hai lại với nhau. Với trạng thái 
này, ta không thể nào phân biệt được tâm từ chia cho mình và 
người là bao nhiêu, hoặc ai là người thân ai là kẻ oán. 


Ở tầng thứ như vậy, đối tượng mà tâm từ hướng đến được gọi là 
Tợ tướng1, tướng này là một khái niệm thuần túy đến từ Thủ 
tướng ở dạng nguyên sơ nhất, thường rất sáng và trong suốt. Tợ 
tướng tùy thuộc vào những trạng thái khác nhau của định mà có 
những biến đổi nhất định. Định càng sâu, Tợ tướng sẽ càng thuần 
khiết thanh tịnh, nhưng đối tượng của Thiền Rải Tâm Từ sẽ 
không hiện lên được rõ ràng từng li từng tí như đối tượng khi ta 
quán tưởng hình ảnh. 


1 Tợ tướng (patibhãga nimitta): Tâm ta định sâu hơn nữa với các đề mục như 
theo dõi hơi thở, quét toàn thân, rải tâm từ, v.v. Lúc này Thủ tướng (uggaha 
nimitta) sẽ trở nên trong suốt và phát sáng, kế nữa là chứng được cảnh giới Sơ 
thiên trong An chỉ định (appanã samadhi). 


3. An chỉ định (appanä samadhi) 


Một khi định đã đủ sâu, tâm ta tự nhiên sẽ hợp nhất được với đề 
mục mà mình đang thiền quán. Cứ thể duy trì trạng thái định liên 
tục, tự nó sẽ hướng ta đến một tầng thứ định cao hơn. Căn bản 
định vốn là một cảnh giới sâu lắng và mạnh mẽ vô cùng, nó giống 
như đại dương sâu thắm với muôn vàn kỳ thú. Do đó, hành giả chỉ 
cảm nhận được điều kỳ diệu này khi xuất thiển mà thôi. Vì vậy, 
những bậc đại thiền sư đều miêu tả trạng thái ấy là vô cùng vi 
điệu, là bất khả thuyết. Kể cả khi ta nhập vào An chỉ định cũng 
khó mà cảm nhận được, nhất là khi nó chỉ xuất hiện ở một vài sát 
na cực ngắn. Nếu như tần suất của trạng thái này xuất hiện nhiều 
lần, cả quá trình như thế sẽ rõ hơn rất nhiều, đối tượng ở đây được 
nhắc đến vẫn là Tợ tướng trong Cận hành định. Căn bản định sẽ có 
những tầng thứ ở dạng thô và tế khác khau. 


Ngoài ra, còn có một loại định được gọi là Sát na định (khanika 


samädhi), định này chỉ xuất hiện trong lúc Thiền Quán. Sát na 
biến hóa đến từ nền tẳng thực tướng sát na, nghĩa là lấy thực 
tướng làm đối tượng cho nhất cảnh tính, và cường độ của nó 
ngang với Cận hành định. Vì nội dung quyển sách này muốn 
truyền tải là Thiền Rải Tâm Từ, nên tôi tạm ngưng tại đây, không 
phân tích sâu hơn nữa. 


Năm nhân duyên dẫn đến Định 


C ó một triết gia từng nói: “Khi mọi thứ được đặt đúng vị trí, 
âm nhạc và ảo thuật sẽ được trình diễn”. Từ đó ta nghiệm thầy 
rằng, mọi vật trên thế gian này đều do nhân duyên mà sinh. Định 
cũng giống như là âm nhạc vậy, một khi sân khấu lên đèn, khán 
giả đã ngồi vào chỗ, người nhạc trưởng tài ba bắt đầu trình diễn 
tiết mục đặc sắc của mình, lúc này âm nhạc sẽ được vang lên khi 
mọi thứ đã sẵn sàng. Trong thiền định cũng vậy, người nhạc 
trưởng chính là “sức mạnh của ý chí” và âm nhạc chính là “khúc 
ca của tâm”. 


Ở đây, ta thử tìm hiểu những nhân duyên thù thắng nào có thể 
dân đến định? 


1. Trạng thái vật lý 


Chúng ta đã nói về thời gian và không gian, giờ nói đến thân tâm. 
Một cảm giác thư thái, thoải mái nơi thân sẽ giúp ta đạt được định 
khi tu chỉ. Và điều này có liên hệ rất nhiều đến sức khỏe tự nhiên, 
vì vậy cơ thể cần phải thả lồng hoàn toàn khi đang ngồi thiền, và 
nhờ toàn thân buông thư, tâm ta mới được an yên. 


Ngày nay, hầu như mọi người đều bận rộn với các nhu cầu vật 
chất của cuộc sống, do đó, áp lực là chuyện hiển nhiên dễ thấy, 
điều này khiến cho thân ta đễ bị căng thẳng và khó chịu. Thế nên, 
buông thư là mấu chốt đầu tiên để thực hành Thiền Chỉ. Bên cạnh 
đó cần lưu ý, nếu không cẩn thận hoặc thả lỏng quá mức, ta sẽ dễ 
rơi vào trạng thái hôn trầm (ngủ gật). Chỉ cần duy trì trạng thái 
tỉnh thức liên tục với sự vắng mặt của trạo cử và phiền não, như 
thế ta đang tu tập Thiền Chỉ đúng nghĩa. 


Từ khóa: Buông thư toàn thân 


2. Tâm không chấp trước 


Có người khi lưng vừa chạm vào giường, đầu vừa đặt lên gối thì 
mắt đã lim dim và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, thể 
nhưng cũng có những người không làm được như vậy? Nguyên do 
bởi họ lo nghĩ quá nhiều. Con người thường có một thói quen xấu 
khó từ bỏ, đó là đem việc từ công sở về nhà và vào tận phòng ngủ; 
nào là vấn đề này, nào là kế hoạch nọ, v.v. Chắc chắn trong cuộc 
sống ai cũng đều gặp phải vấn để, khác nhau ở chỗ ta học được 
cách gạt nó sang một bên, tối thiểu là trong vòng một giờ đồng hồ 
liên tục, bởi vì ta cần ngủ nghỉ hoặc để buổi ngồi thiển đạt được 
chất lượng như ý. 


Có câu slogan thường được sử dụng là: “Giờ nghĩ về nó cũng chẳng 
ích gì, vì nghĩ mà không hành động thì cũng chẳng khá hơn, hãy 
để cho tâm ta an yên và vắng lặng mới là điều quan trọng nhất”. 
Lúc này, tâm ta cần được “thả lỏng”, “không chấp trước”, v.v. 

Ngoài ra, cũng có thể áp dụng những cách khác như tụng niệm. 


Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tâm không chấp trước, trong 
quá trình Thiền Rải Tâm Từ, ta cần phải luyện tập điều này. 


Từ khóa: Buông xả chấp trước 
3. Nhẫn nại uyển chuyển, tâm sẽ thanh tịnh 


Giờ ta bàn về những cảm thọ của tâm từ, cảnh giới này không 
giống với các dạng định khác và nó dẫn đến kết quả cũng sẽ khác. 
Làm thế nào để có được tâm thanh tịnh thì tôi đã nói ở chương 
trước rồi, điều quan trọng là làm sao để tâm từ được tuôn chẩy 
một cách tự nhiên và lâu nhất. Dòng chảy này hệt như một suối 
nguồn vậy, lưu chuyển liên tục với màu nước trong xanh. 


Từ khóa: Suối nguồn tâm từ 
4. Hãy để tâm từ được kiến lập trên một đối tượng được rải 


Một khi tâm từ tuôn chảy, chúng ta cần phải để dòng chảy ấy tới 
được đổi tượng được ban rải, không để cho nó chảy tứ tán. 


Như người thủy thủ dày dặn kinh nghiệm lái con tàu nhấp nhô 
vượt qua trùng khơi, chỉ cần vững chắc bánh lái, thì con tàu cứ 
thế hướng về nơi cần đến. Tâm từ một khi đủ sâu và ổn định, thân 
tâm hành giả sẽ càng được buông thư, thả lỏng bởi lúc này mọi 
thứ hoàn toàn thuận theo tự nhiên. 


Từ khóa: Đối tượng ban rải 


5. Buông xả 


Muốn đạt được cảnh giới cao hơn, ta cần phải để cho tâm hướng 
về một trạng thái sâu và cao hơn. Giống như người nhảy dù bay 
lượn trên không trung và rơi tự do một cách có chủ đích. Lúc này 
cần đặt niềm tin nơi tâm, bởi vì tâm đã được kiến lập trên nền 
tảng sức mạnh của tâm từ, điều này hệt như để cho tâm thức ở 
tầng thứ sâu nhất thay thế hết thảy. 


Từ khóa: Thuận theo tự nhiên 


Năm thiền chỉ phát triển định 


+). nhận biết quá trình phát triển của định, lúc này hành giả 
dựa vào quan sát ngũ thiến chi, nhờ đó biết được sự tưỡng ưng 
giữa năm chỉ thiền với những tầng thiên của cõi trời Sắc giới như 
thế nào. 


1. Tầm (vitakka) 


Khi mới thiền tập, tâm cần phải được an trú trên một đề mục cố 
định nào đó, điều này thường được ví như là “tưởng” vậy. Về mặt 
lý luận, tôi cho rằng thuật ngữ này khá chung chung, không được 
chuẩn xác cho lắm. Thực tế là hành giả rải tâm từ cho đối tượng 
cần được rải, điều đầu tiên chúng ta cần phải có là từ tâm, như thế 
mới giúp cho tâm từ luôn phát khởi. 


Đồng thời cần xác quyết giữ gìn tâm từ của chúng ta luôn được 
phong phú thanh tịnh, chứ không phải tham ái nhiễm ô. Thoạt 
đầu giống như việc ta đi đào giếng tìm nguồn nước vậy, nếu đào 
đủ độ sâu, tự nhiên sẽ thấy được mạch nước ngầm. Nếu ta tiếp tục 
đào thì nguồn nước ấy sẽ tuôn như đài sen và bắn vọt lên không 
trung. Trong quá trình đào giếng, thỉnh thoảng có thể ta sẽ nản vì 
gặp muôn trùng khó khăn bủa vây như các loại côn trùng rắn rết, 
ếch nhái, v.v. nhưng bên cạnh đó đôi khi lại may mắn còn đào 
được cả vàng hay châu báu nữa đấy. Điều này còn tùy thuộc vào ý 
niệm và phúc báo của mỗi người nữa. 


Tóm tại, quá trình diễn ra như vậy được xen tạp với những cảm 
thọ hay cảm xúc khác nhau. Một khi tâm từ tuôn chảy như suối 
nguồn thì ta cần xác định cho vững đổi tượng cần được rải tâm từ. 


Đối với các vị thiền sinh mới, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều sự trở 
ngăn khi muốn tiếp tục rải tâm từ cho những đối tượng kế tiếp 
sau đó. Bất luận như thế nào đi nữa, ta đều phải rải tâm từ cho họ, 
nhưng không được dừng lại quá lâu nơi bất kỳ đối tượng nào, cần 
phải quay trở về đối tượng chính mà ta đang Thiền Rải Tâm Từ - 


những đổi tượng “dễ thương”. Nếu ta không biết điều phục, chắc 
chăn sẽ dẫn đến tình trạng tâm ta vượt ra ngoài tâm từ, kết quả 
làm cho bản thân hành giả dễ bị trạo cử. 


Từ khóa: Xác quyết phương hướng 
2. Tú (vicara) 


Khi tâm từ được sinh khởi và hướng về đối tượng cần được rải, 
bước kế tiếp là duy trì trạng thái này lâu nhất có thể. Năng lực duy 
trì tâm từ, được gọi là tứ. Ở đây ý ý nói tâm từ xuất phát từ nội tâm 
mình một cách liên tục không gián đoạn, như khi ta đẩy một 
chiếc xe ô tô vậy, nếu lực tác động lên chiếc xe đủ lớn thì bánh xe 
sẽ lăn một cách nhẹ nhàng. 


Cũng cùng nguyên lý như vậy, một khi bạn đã rải tâm từ đến một 
giai đoạn nhất định nào đó, thì lúc này không cần quá cố gắng mà 
vẫn có thể tỉnh tấn một cách dễ dàng. Bởi vì khi đó tâm từ không 
những tuôn hẩy một cách tự nhiên, mà còn có thể đồng hành 
cùng đối tượng được rải tâm từ nữa, hệt như bạn đang lướt sóng 
hay trượt tuyết vậy, nhẹ nhàng và quả cảm. Ngược lại, nếu bạn 
quá ư nỗ lực, đến nỗi không thể làm chủ được tốc độ, hậu quả là 
làm cho tâm khó an yên để chìm vào giấc ngủ sâu, vì vậy việc 
hành giả cần làm lúc này là “giảm tốc” lại. 


Từ khóa: Tinh cần vừa đủ 
3. Hỷ (pĩti) 


Hỷ giống như nhịp đập con tim, có giai điệu và tiết tấu nhất định. 
Khi tâm từ tuôn chảy một cách ổn định, cường độ chắc chắn sẽ 
được tăng thêm, lúc này hỷ như con sóng nhấp nhô trên biển. 


Hỷ thuộc về thiền chi thứ ba, tùy thuộc vào cảm thọ của hỷ khi 
tâm thanh tịnh sinh khởi mà có được sự khinh an hay hỷ lạc rung 
động từng cơn từng cơn, đồng thời nó còn lan tổa và phủ lấy từng 
tế bào trên thân. Những thể nghiệm về cẩm giác diệu hỷ như vậy 
rất khó dùng ngôn từ để diễn bày và đôi khi chính nó làm ta dễ 
sinh tâm chấp trước. Hành giả cần ý thức rằng, khi diệu hỷ sinh 
khởi, không nên kháng cự cảm giác này. Ngược lại, khi phát hiện 
thấy hỷ hiện điện, ta cần khuyến khích nó sinh khởi trong một 
trạng thái tự nhiên nhất và rõ biết nhất. Nếu như quá ư vọng 
động, sẽ làm ảnh hưởng đến sự tỉnh thức của ta như bám chấp 
vào cảm giác hỷ ấy. Lúc này việc cần làm là tịnh hóa, trầm lắng 
cảm giác hỷ lại. 


Từ khóa: An trú thảnh thơi 
4. Lac (sukha) 


Một khi hỷ đã được tịnh hóa, chắc chắn tâm từ sẽ tiến đến một 
giai đoạn cao hơn và đi sâu vào nội tâm, hệt như những giọt mật 
ngọt lịm, vị ngọt của nó nhẹ nhàng và vắng lặng. Trọng tâm ở đây 
chính là tịnh hóa định của tâm từ, làm được như vậy thì mới đi 
vào định sâu được. Lạc giồng như từng lớp vải lụa cuộn chồng lên 
nhau, êm ái và thoải mái. 

Từ khóa: Tịnh hóa thân tâm 

5. Nhất cảnh tính (ekaggatä) 

Tâm từ được đặt cố định trên một đối tượng cần được rải tâm từ, 
giai đoạn này cả hai được dung hòa làm một, lúc này khó phân 
biệt mối quan hệ đâu là chính, đâu là phụ. Trước khi đạt được 
trạng thái này, hành giả có một cảm giác như rơi xuống vực hoặc 
văng khỏi vách đá vậy. Thường thì trạng thái này được diễn ra từ 
từ, nhưng đôi khi cũng đột ngột vội vã. 

Từ khóa: Tin tưởng tâm từ 

Qua đó ta thấy, năm thiển chỉ vừa nêu đồng hành với sự phát 
triển của định ở mỗi tầng thứ khác nhau. Nhất cảnh tính ở giai 
đoạn đầu mặc dù đã hiện diện nhưng vẫn còn rất yêu, càng về sau 
thì càng mạnh dân và hoàn thiện hơn. Một khi nhất cảnh tính đủ 
mạnh thì hành giả có thể nhập vào định sâu hơn. 

Tóm lại, định có ba giai đoạn cơ bản như sau: 

a) Giai đoạn tỉnh tấn 

Như đang lên dốc, cần phải ra sức để kiến lập nên định của tâm từ. 


b) Giai đoạn lượn lờ 


Như đang lướt sóng hay trượt tuyết, không cần quá cố gắng mà 
vẫn có thể định được trong một khoảng thời gian nhất định. 


c) Giai đoạn bay lượn 


Như đang nhảy bungy! hoặc nhảy dù. Giai đoạn này đã vượt qua 
được định cơ bản và đạt đến trạng thái uyển chuyển. 


1 Nhảy bungy: Người chơi được cột một sợi dây có tính đàn hồi cao vào hai cổ 
chân, rồi nhảy xuống từ một đài cao khoảng 10m - 100m. Đây là một trò chơi 
có tỷ lệ rủi ro rất cao, không dành cho người yếu tim. 


Mười một trợ duyên sinh định 


ni, Chú giải Tiểu tụng (Khuddakapätha atthakathä) của 
Bhadantäcariya Bud- đhaghosa thường nói đền mười một loại 


nhân duyên sinh ra định, gồm những nội dung cụ thê như sau: 
1. Gọn gàng tươm tất 


Gọn gàng tươm tất ở đây được hiểu là lối sống tối giản. Thông qua 
cách bài trí trong căn nhà, nếu mọi thứ 'ngăn nắp gọn gàng, ta biết 
được chủ nhân của ngôi nhà đó có lối sống như thế nào. Cũng 
cùng nguyên lý như vậy, chắc chắn người đó sẽ đạt được định một 
cách nhanh gọn. 


Từ khóa: Sạch sẽ ngăn nắp 
2. Cân bằng ngũ căn 


Ngũ căn hay còn được gọi là Ngũ quyền (pañca indriya), gồm có: 1. 
Tín (saddhindriya); 2. Tấn (viriyindriya); 3. Niệm (satindriya); 4. 
Định (samadhindriya); 5.Tuệ (paññindriya). Niệm căn đem đến 
cho ta sự cân bằng, đồng thời cũng trợ duyên cân bằng cho tấn 
căn và định căn. Tấn căn giúp ta hoạt bát, còn định căn khiến ta 
trở nên bình yên. Nếu tấn căn quá mạnh sẽ dẫn đến trạo cử, còn 
quá yếu sẽ làm cho ta giải đãi lười nhác; ngược lại, định căn quá 
yếu cũng rất dễ khiến ta trạo cử. 


Muốn rải tâm từ thật tốt, ta cần tăng trưởng định căn một cách 
tập trung chuyên chú. Trạng thái cân bằng giúp ta dễ nhập vào 
thiển định. Khi mới bắt đầu cần chú trọng hơn về tấn căn, sau đó 
sẽ tịnh hóa nó một cách tịch tĩnh vi tế. Chính niệm có được chủ 
yếu là do cân bằng được hai căn vừa nêu. 


Từ khóa: Cân bằng tấn căn và định căn 


3. Khéo chọn đối tượng 


Chọn lựa đối tượng rải tâm từ thích hợp là yếu tố cơ bản quyết. 
định thời gian sinh định nhanh hay chậm. Nếu như ta chọn đối 
tượng không phù hợp với mình, quá trình chẳng những tiến bộ 
rất chậm mà còn làm ảnh hưởng đến tâm an yên nữa. 


Thực tế cho thấy, những đề mục của Thiển Quán vốn cũng không 
phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến chất lượng thiền tập, ngoài 
ra còn có một nhân tổ khác nữa, đó chính là sự phát tâm. Hơn 
nữa, đề mục Thiền Quán có thể tùy vào định lực sâu cạn mà có 
khác. Từ Biến tác tướng đến Thủ tướng, rồi đến Tợ tướng, chúng 
ta cần phải thiển tập thuần thục, mãi đến khi nhu nhuyễn thì mới 
thôi. 


Những điều kiện vừa nêu nhắc cho hành giả biết là cần phải tự 
mình trang bị những kỹ năng cơ bản và cần thiết, chẳng những 
thế còn phải thuần thục từng bước thao tác. Khi đối mặt với thực 
tế, hành giả khéo biết chọn lựa cho mình một cách giải quyết 
uyển chuyển và thích hợp nhất. 


4. Hãy để cho tâm nhanh nhạy một cách tự nhiên nhất 
có thể 


5. Hãy lắng đọng tâm trạo cử hay sự hưng phấn quá mức 
6. Hãy hoan hỷ chấp nhận những điều bất như ý xảy ra 


7. Đừng can thiệp vào tâm đang được cân bằng trong sự 
tỉnh thức 


Bốn mục nêu trên đều có liên quan đến niệm căn và cũng chính là 
yếu tố thứ hai trong việc cân bằng ngũ căn. Tâm tỉnh thức sẽ dẫn 
đến tấn căn. Từ mục thứ năm đến mục thứ bảy giúp sinh định căn 
dưới ba loại trạng thái khác nhau. Một khi thao tác đúng kỹ thuật, 
ta rất đễ an trú trong định. 


Làm sao để tâm từ có thể sinh ra định? Còn nhớ ở phần Hôn trầm 
thụy miên cái trong chương Ngũ cái, tôi cũng có đề cập đến rồi. Ta 
cũng có thể suy niệm về công đức của tâm từ và tấn căn, cũng như 
nghĩ về tác hại của hôn trầm và sân hận, v.v. hoặc đồng thời cũng 
có thể thêm phần tụng niệm kinh văn, v.v. Qua đó ta thấy, nhờ vào 
sự hỗ trợ của chính niệm và tâm từ mà tấn căn cũng được sinh 
khởi. Kế đến nữa là mức độ tỉnh tấn còn tùy thuộc vào thực trạo 
cử nhiều hay ít, v.v. 


Ngoài ra, nếu muốn kiểm soát tốt tâm tán loạn thì phải nhờ đến 
tần căn cũng như định lực thì mới có hiệu quả. Ví như khi tâm 


quá ư hoạt bát, thường thì cần đến tâm vắng lặng thì mới có thể 
chế ngự được nó, do đó mọi thứ, kể cả việc năm mộng giữa ban 
ngày cũng cần phải cảnh giác cao độ. 


Khi cảm xúc của mình rơi vào trạng thái buồn chán, ủ rũ, thì cần 
phải khích lệ tâm trở nên hoạt bát. Hơn bao giờ hết, lúc này thật 
sự cần đến sự hiện diện của hỷ, ta có thể nghĩ đến những kỷ niệm 
đẹp giúp tinh thần trở nên hoan hỷ hơn. 


Điều kiện thiết yếu của mục thứ bảy: Tôn trọng, không nên can 
thiệp. Khi thiến tập thuận lợi, chớ nên tác động đến sự cân bằng 
giữa các trạng thái với nhau. 


Đôi khi ta muốn mình trở nên tỉnh tấn hơn bao giờ hết, nhưng 
chính điều này làm ảnh hưởng đến sự cân bằng vốn có của nó. 
Kinh nghiệm thực tế cho thấy, dòng chảy của sự cần bằng không 
thể nào duy trì mãi, vì vậy ta cần phải ý thức được rằng khi nào và 
bằng cách nào ta tiếp tục cân bằng, khi nào thì không. 


Từ khóa: Hãy để trí tuệ giải quyết hết thảy 
8. Hãy lánh xa những kẻ ồn ào 
9. Hãy gần gũi những người yên tĩnh 


Ta thường gần với ai, chính người đó sẽ tác động đến tâm niệm 
của ta. Các vị thiền sinh mới luôn cần sự giúp đỡ hướng dẫn từ 
những người xung quanh mình, và điều này cũng rất được 
khuyến khích. Khi Thiền Rải Tâm Từ, ta nên hạn chế giao tiếp với 
những người hay nóng giận hoặc trạo cử. Ngược lại, ta cũng nên 
thân cận với những bậc tâm từ vắng lặng, vì các vị ấy là tấm 
gương sáng để ta noi theo. 


10. Nghĩ về những lợi ích của thiền định và giải thoát 


Mục này hành giả không chỉ ứng dụng được cho Thiền Rải Tâm Từ 
mà có thể phát triển thêm định của tâm từ, vì vậy tốt nhất ta nên 
tư duy về mười một lợi ích của tâm từ. 


11. Trưởng dưỡng năm thiền chỉ 


Mục này chuyên về thiển định, cường độ rung cảm mạnh hay nhẹ 
đều còn tùy thuộc vào tâm kiên định của mỗi hành giả. Ban đầu, 
ta rõ biết -. những lợi ích, tính tất yếu và tính quan trọng của thiền 
định. Tiếp đó, ta bước vào cấp độ sâu hơn của tâm với một con 
đường đã được lập trình từ trước. Đây chính là tâm từ bỏ “việc 


làm có chủ đích” và an trú một nơi vượt qua “tâm bình phàm”. 
Muốn đạt được cảnh giới như vậy, cần phải có thời gian tích lũy. 
Kế nữa là trong suốt quá trình thiền định, hành giả cần phải đặc 
biệt cẩn trọng, bởi vì chỉ có như thế thì mới có thể tránh khỏi được 
việc bị đánh mất kiểm soát hoặc bị lệch sang một hướng khác hẳn 
so với lộ trình đã đề ra. 


Thiền định và thiền định tự tại 


lấn định 0hãna) là cảnh giới sâu của định, Trong kinh. 
thường miêu tả các cảnh giới ây với các thuật ngữ như Sơ thiền, 


Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền. Những cảnh giới này thuộc về 
an chỉ (appanä), một trạng thái tâm hoàn toàn hợp nhất với đối 
tượng. Thời gian tương hợp có thể lâu dài và liên tục đến bảy ngày 
với sự tỉnh thức của Ngũ 4 căn, với các trạng thái ngưng bặt hết hẳn 
mọi ý niệm. Tất cả các trần cảnh như: sắc, thanh, hương, vị, xúc 
của thân cũng không còn, kể cả ý căn cũng chỉ có Tợ tướng 
(patibhäga nimitta), tức là đối tượng hiện thời. 


Khi tâm dung hợp với đối tượng được quán chiếu, thì sẽ không 
còn ý niệm tán loạn. Sự vi tế này (sâu hơn giấc ngủ) được những 
hành giả có kinh nghiệm lâu năm miêu tả nó như đang trong 
trạng thái “trống rỗng”. 


Khi đã thuần thục kỹ thuật này, ta mới có thể nhận biết được 
trạng thái thiền trong khi nhập định và xuất định. Do mỗi hành 
giả có được những sự trải nghiệm khác nhau ở mỗi tầng thiền, cho 
nên các vị ấy khi miêu tả lại cảnh giới mình chứng đắc cũng có 
phần không giống nhau. Vì vậy, có thể nói những kinh nghiệm 
thiển mà ta nghe được đều chỉ là khái niệm (pabbatti) mà thôi. 


Cảnh giới thiền thật sự là thế nào, người ngoài chẳng thể thấu rõ 
được. Thật là vô minh khi chỉ biết mỗi lý thuyết mà nói về cảnh 
giới tu chứng của nhà thiền! Nếu muốn biết chắc thật thì mỗi 
hành giả cần phải tự thân trải nghiệm thực tế, hệt như trong kinh 
Đức Phật thường nói: “Như người uống nước, nóng lạnh tự biết”. 


Theo kinh tạng Nikãya, tầng thứ thiền định được chia làm bốn 
loại, nhưng trong Luận A tỳ đàm (Abhidhamma) lại phần làm năm 
loại. Ở đây, tôi không có ý tranh luận về sự sai biệt giữa bốn tầng 
thiền hay năm tầng thiền, do đó tôi xin kiến nghị bạn hãy tìm cho 
mình một người hoặc nhiều người có kinh nghiệm hành thiền lâu 
năm với nền tảng Phật học vững chắc để thảo luận cho rõ. 


Cảnh giới cao nhất có thể đạt tới khi tu tập Thiền Rải Tâm Từ, 
Thiển Rải Tâm Bi và Thiển Rải Tâm Hỷ là Tam thiền, còn Thiển 
Rải Tâm Xả thì đạt được tới Tứ thiền. 


Năm thiền chỉ tương ứng với mỗi tầng thiền như sau: 
Sơ Thiền: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất cảnh tính 
Nhị Thiền: Hỷ, Lạc, Nhất cảnh tính 


Tam Thiền: Lạc, Nhất cảnh tính 


Tứ Thiền: Nhất cảnh tính, Xả 


Chúng ta cần phải nắm vững mỗi tầng thiền, như thế mới có thể 
tiến đến cảnh giới thiển cao và sâu hơn. 


Khi ta xác định mình đã trải nghiệm được thiền định, sau đó cần 
kiên định (adhitthana), điều này sẽ giúp cho hành giả được tự tại 
hơn. Tự tại được nói đến ở đây, chủ yếu có năm hướng như sau: 


1. Chuyển hướng tự tại 


Sau khi hành giả xuất định, lập tức có thể chọn lựa an trú vào một 
trong năm thiền chỉ (coi đó làm đối tượng) một cách tự do tự tại. 
Luân phiên thứ tự liên tục từng loại thiến chỉ lại với nhau. 


2. Nhập định tự tại 


“Nhập định” ở đây chỉ cho định tâm chuyển từ cõi Dục giới sang 
cõi Sắc giới. Đầu tiên ta cần phải rõ biết thiền định là gì và cũng 
cần phải đạt được những thiền chỉ. Sự tự tại từ kiên định 
(adhitthãna) cũng rất quan trọng. Một khi mọi thứ đã được chuẩn 
bị sẵn sàng, Ngũ căn hay Ngũ lực sẽ được phát triển thành Cận 
hành định. Tiếp đó, kết hợp sức mạnh của ý chí với định lực của 
thiển tập hướng về nơi mà ta cần hướng đền. Lúc này, tâm sẽ 
hướng đến trạng thái thiền định sâu và hòa tâm làm một đối với 
đề mục đã được chọn trước, hệt như một vận động viên nhảy cầu, 
với cảm giác buông bỏ hết thầy. 

3. Kiên định tự tại 

Một năng lực kiên định khi thiền tọa, muốn an trú bao lâu đều tùy 
thích. Như Đức Phật Thích Ca đã từng ngồi thiền liên tục trong 49 


ngày đêm cho đến khi chứng đắc đạo quả mới thôi. Việc quan 
trọng trước tiên là cần có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, một khi 


đã nhập định rồi thì hành giả có thể duy trì thời lượng thiền tọa. 


Công tác chuẩn bị ở đây có nghĩa là: Trong thời gian ngồi thiền 
không để người khác quấy nhiễu, tạm gác lại những việc khác 
sang một bên. Tắm rửa sạch sẽ cũng giúp cho hành giả ngồi được 
thoải mái hơn và lâu hơn. Và quan trọng nữa là ta phải hạ quyết 
tâm ngồi yên trong thời gian dài đã được quy định. Nếu hội đủ 
những yếu tố vừa nêu, thì ta có thể an trú được trong định. 
Thường thì hành giả tự mình tỉnh tấn bằng cách tăng dần thời 
lượng ngồi thiền, ngồi yên không nhúc nhích trong thời gian càng 
lâu càng tốt. 


4. Xuất định tự tại 


“Xuất định” ở đây có nghĩa là ra khổi trạng thái thiển định, điều 
này cần dựa vào thời gian thực khi ta ngồi thiền. Đầu tiên xác 
định là mình có thể ngồi yên được trong bao lâu (trú định tự tại). 
Kế đến, ta có thể căn cứ vào yêu cầu thực tế của mỗi thời khóa 
thiển đã được quy định mà hoàn thành thời khóa ấy. 


Ví dụ: Ta có thể nhờ người hột thiền tới gõ cửa phòng mình khi tới 
giờ xả thiền. Vì vậy, mức độ của năng lực này còn tùy thuộc vào 
thời lượng thiền định thực tế của mỗi hành giả, bên cạnh đó sai số 
một chút cũng không sao, chủ yếu dựa vào ý chí và khả năng của 
mỗi hành giả. 


5. Tỉnh thức tự tại 


“Tỉnh thức” ở đây có nghĩa là quán sát khi xả thiền, không phải là 
suy nghĩ, mà là thấy biết các thiền chỉ xuất hiện trong trạng thái 
thiển định một cách như thật. Do đó, cần phải quán sát thật kỹ 
ngay sau khi ra khỏi định. Có hai cách để thực hành như sau: 


a) Quán sát tâm thức trên từng sát na 


Cần phân biệt rõ thiền chi nào hoặc cả nhóm thiền chi nào vừa 
xuất hiện trong khi nhập định. Bên cạnh đó, khi mới ngồi thiền ta 
khó mà nắm bắt được mọi thứ, do đó cần phải lắng nghe sự hướng 
dẫn của những vị thiện tri thức có kinh nghiệm thiển phong phú 
và bản thân mỗi hành giả cần phải tỉnh tấn hành thiền cho đến 
khi thuần thục mới thôi. 


b) Quản sát nhờ vào sự kiên định 


Năm thiền chỉ được sinh khởi nhiều hay ít còn tùy thuộc vào sự 
nỗ lực và tâm kiên định của từng hành giả nữa. Với sức mạnh có 


được từ ý chí, hành giả ắt sẽ tự trải nghiệm được cả năm thiền chỉ 
xuất hiện cùng một lúc (cảnh giới Sơ thiền) hay giảm dần chỉ còn 
mỗi Nhất cảnh tính và Xả (cảnh giới Tứ thiển). 


Điều này rất giống với “Chuyển hướng tự tại” vừa nêu trên, hệt 
như làm cho tâm hướng đến các thiển chi một cách tự tại. Nhờ 
vào tỉnh thức mà ta có thể tự mình rõ biết hiện đang ở thiền chỉ 
nào, kể cả những cảm nhận thô về thiền chỉ kế tiếp. Ví dụ: Khi ta 
rõ biết được Tầm và Tứ là nền tẳng cơ bản cho việc tiến vào Nhị 
thiền, kế đến rõ biết Hỷ sẽ tiến vào Tam thiền, kế nữa là Lạc và xả 
bổ Lạc để nhập vào trạng thái Tứ thiền. 

Hành giả cần phải rõ biết liên tục nhiều lần như vậy, đồng thời 
cũng nên cẩn thận không được quá thiên lệch, nếu không sẽ phát 
hiện ra mình có quá nhiều khiếm khuyết mà sinh ra tâm trạng 
không thoải mái; kết quả là khó mà nhập định được mặc dù đã cố 
gắng hết sức. 


Ta cũng có thể phát nguyện để có thể thấy được những cảnh giới 
của thiến: 


- Mong tôi đạt được thiền chi thứ nhất (Tầm)! 

- Mong tôi đạt được thiền chi thứ hai (Tứ)! 

- Mong tôi đạt được thiền chỉ thứ ba (Hỷ)! 

- Mong tôi đạt được thiền chỉ thứ tư (Lạc)! 

- Mong tôi đạt được thiền chi thứ năm (Nhất cảnh tính)! 

Sau khi thấy rõ được năm thiền chỉ này, có nghĩa là hành giả đã 
chứng đắc được Sơ thiền. Hành giả tiếp bước vào Nhị thiển. Sau 
Nhị thiển, hành giả lần nữa thầy được sự tổ hợp của những thiền 
chi. Tam thiến và Tứ thiền cũng đồng một nguyên lý như vậy. 


Khi hành giả đạt được bốn mục trong năm mục tự tại, nên y theo 
cách thức như sau để được viên mãn hơn: 


1) Hướng thuận: 1-2-3-4 
2) Hướng nghịch: 4-3-2-1 
3) Hướng thuận nghịch: 1-2-3-4-4-3-2-1 


4) Hướng nhảy vọt: 1-3-2-4 


5) Hướng giao thoa: 1-2-1-2-3-2-3-4-3-4-3-2-3-2-1-2 


Cách thức thiền tập như vậy sẽ giúp cho hành giả thuần thục 
những tâm và tâm sở của mình hơn bao 2)0U hết, nghĩa là chứng 
đắc những thứ ấy một cách dễ dàng và uyển chuyển khi biết cách 
luân phiên qua lại. 


Luân phiên rải tâm từ cho các 
đôi tượng 


M. khi ta rải tâm từ được cho người mình thương yêu nhất 
một cách thuần thục và uyền chuyển, từ đó đi vào định sâu hơn. 
Lúc này, hành giả có thể tiếp tục chuyển sang rải tâm từ cho các 
nhóm đổi tượng cần được rải khác. 


Dù là định sâu hay cạn thì tâm từ vẫn là vô hạn lượng. Vì vậy có 
thể nói, tâm từ cần phải đủ mạnh dù trong bất cứ môi trường nào 
mới có thể rải tâm từ đến mọi đối tượng với mức độ sâu cạn khác 
nhau theo thứ tự như sau: 


1) Người dễ thương; 

2) Người thân, bạn bè; 

3) Người bình thường; 

4) Người bài xích, chống đối ta; 

5) Người thù hận ta. 

Ở mỗi nhóm đối tượng đều có những ý nghĩa nhất định của nó, vì 
vậy tùy vào năng lực hiện tại của mỗi hành giả mà phát triển 
Thiền Rải Tâm Từ theo từng giai đoạn. Rất có thể chúng ta xem 
hết thảy mọi người đều là “người dễ thương”, như thể thì còn gì 
tuyệt vời hơn nữa đúng không? 

1. Người dễ thương 

Đối tượng người đễ thương đã từng được cuốn sách này đề cập 
đến ở phần trên, bởi vì nhóm đổi tượng từ thứ hai đến thứ năm 


làm cho tâm ta khó thanh tịnh được, do đó sẽ để phía sau nhóm 
đối tượng đề thương. 


2. Người thân, bạn bè 


Nhóm đối tượng này là những người mà bạn cẩm thấy vô cùng 
gần gũi như: con cái, anh chị em, người bạn đời, bạn thân hay 
những người đã từng đồng cam cộng khổ với bạn, v.v. Thường thì 
nhóm đổi tượng này rất dễ làm cho ta sinh tâm tham chấp, vì vậy 
một khi mối quan hệ â ấy đổ vỡ hoặc rơi vào cảnh kể còn người mất, 
sẽ dễ dẫn đến đau khổ. Tốt hơn hết là ta nên học cách yêu thương 
một cách vô điều kiện và vô tư lự, từ đó giúp ta có đủ năng lực 
kiểm soát tâm mình, không để bị tổn thương trước những biến cố 
cuộc đời. 


Nếu như ta quá tham chấp, trước tiên cần phải tư duy về những 
suy niệm như: Nghiệp ( (xã) suy niệm, Tử suy niệm và Vô thường 
suy niệm. Đồng thời cũng nên nghĩ về những tác hại của tham ái 
hay chấp trước. 


Khi đã cảm thấy ổn rồi, thì tiếp tục rải tâm từ với một khoảng 
cách nhất định. Lúc này trạng thái hỷ lạc có thể sẽ rất mạnh, vì 
vậy ta nên giữ mức cân bằng với tâm khinh an và thuần khiết. Khi 
làm được như vậy, bạn sẽ ngạc nhiên hơn nữa vì định đến một 
cách nhanh chóng và dễ dàng. Thực tế đôi khi vì quá chấp vào 
cảm giác hỷ lạc mà làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của định. 


Một khi sinh khởi tâm chấp trước, hành giả cần phải quay trở về 
với việc rải tâm từ cho chính mình, nhằm để chính niệm vững 
chãi hơn. Thường xuyên thiền tập như vậy, hành giả sẽ phân biệt 
được đâu là tâm từ, đâu là tâm tham một cách dễ dàng, thậm chí 
là có thể uyển chuyển tất cả các loại tâm từ một cách thích hợp 
nhất. 


Một khi có thể phát khởi tâm từ rộng sâu đối với người thân và 
bạn bè, nghĩa là bạn có thể thay đổi mối quan hệ với họ theo chiều 
hướng tích cực, đồng thời sợi dây tình cảm giữa các bạn cũng trở 
nên gần gũi và khăng khít, khi ấy đôi bên sẽ không còn làm tổn 
thương lẫn nhau nữa. 


3. Người bình thường 


Nhóm đối tượng này thực tế rất nhiều, họ có thể là người bạn 
không quen biết, người mới quen, người đã quen được một thời 
gian nhưng Ít qua lại. Ở xã hội thiên về vật chất hay nặng về chủ 
nghĩa cá nhân mà nói, thì họ xuất hiện nhan nhản ở khắp mọi nơi, 
thậm chí có thể đang hiện diện bên cạnh bạn khi bạn đang đọc 
quyển sách này. 


Bạn có thể rải tâm từ cho bao nhiêu người như vậy thì còn tùy 
thuộc vào khả năng hiện tại của bạn. 


Chắc chắn một trong những nhóm đối tượng vừa nêu sẽ có những 
đức tính tốt đẹp như: trách nhiệm, uy tín, hiển lành, cầu học, v.v. 
Hành giả chỉ cần chọn lựa một người trong nhóm ấy, tốt nhất là 
người mà ta thường gặp như đồng nghiệp hay hàng xóm, v.v. đều 
được cải 


Bước đầu tiên là nuôi dưỡng tình cảm ở những phương diện như: 
tình bạn, tình đồng bào, tình đồng chí, v.v. miễn có thể kích hoạt 
được tiềm năng của tâm từ là được. Khi có dịp tiếp xúc, bạn dành 
thời gian để tìm hiểu người đó, đồng thời dùng tâm từ của mình 

tỏa ra năng lượng lành như: dịu dàng, thân thiện, cởi mở, v.v. 


Khi làm được điều này, bạn sẽ phát hiện ra rằng, những gì mà bạn 
nhận được đều rất tuyệt diệu, kể cả trong lúc thiển tọa, tâm từ 
cũng sẽ được sinh khởi một cách nhanh chóng và đễ dàng. Cho 
nên, việc làm này có sức lan tỏa mạnh mề và tâm của bạn được 
rộng mở hơn bao giờ hết. 


Cách khác để ta rải tâm từ cho nhóm đối tượng này là “mượn” sự 
tiếp sức từ nhóm đối tượng dễ thương và nhóm đối tượng người 
thân, bạn bè. Quá trình chuyển tiếp khi luân lưu rải tâm từ giữa 
các nhóm đối tượng này với nhau vẫn còn một sự rung lắc nhất 
định nào đó. Vì vậy, khi không thể rải tâm từ cho nhóm đối tượng 
mới thì hành giả có thể tự mình quay về rải tâm từ cho nhóm đổi 
tượng trước. 


4. Người bài xích, chống đổi ta 


Khi rải tâm từ cho nhóm đối tượng này là ta đã bắt đầu bước vào 
giai đoạn khó hơn rồi. Và đây cũng được xem là giai đoạn rập rình 
mối “hiểm nguy”, bởi vì kẻ thù ẩn nấp cố hữu của tâm từ chính là 
sân hận. Sở đĩ ta sân hận là bởi vì trong lòng mình chất chứa hạt 
giống của sân, chứ không phải đối phương làm cho ta sân. 


Ví dụ bạn nói: “Tôi không thích cô ta, bởi vì cô ta quá ư nhiều 
chuyện”, hoặc “Tôi không ưa anh ấy, do anh ấy rất bá đạo”. Trong 
khi Thiền Rải Tâm Từ, bạn có thể nghĩ theo hướng tích cực hơn để 
đối trị lại nó như “trò chuyện làm cho con người ta gần gũi nhau 
hơn...” hoặc “cường quyền bá đạo đôi khi cũng vì chính nghĩa... 


Đầu tiên bạn cần phải xác nhận vì sao mình không thích anh ta 
hoặc cô ta. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, không phải tất cả lý do là sai, 
nhưng có không ít lý do trong đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Bên cạnh 


đó bạn cần phải ý thức sự sinh khởi của sân hận, tiếp đến là quan 
sát những tác hại cũng như điểm bất hợp lý từ nó, sau cùng là 
“tiên khách”. 


Một khi đã dọn dẹp được “đống rác” trước nhà, lúc này bạn sẽ thấy 
được những điểm đáng quý của tình bạn như chân thành và nhân 
nghĩa. Đồng thời, bạn sẽ nhận ra mọi thứ đáng yêu hơn bao giờ 
hết, giống như khi nhận được nụ hôn từ nàng công chúa xinh đẹp, 
chú ếch xấu xí bỗng nhiên trở thành chàng hoàng tử khôi ngô. 


Bạn thử nghĩ xem, nếu có thể dùng thiền định sâu để trao tặng 
cho người kia một sự yêu thương trong sáng và chuyên nhất, thì 
đó chính là con đường quan trọng mở lối cho thiền sinh đặt chân 
bước lên bờ giác. 


5. Người thù hận ta 


Khi bạn thấy được khuôn mặt thật sự đáng ghét của kể thù, bạn 
thấy anh ta có giống những kẻ khủng bố hay không? Thật ra, “kẻ 
thù” thật sự chính là những phiền não sinh khởi từ trong lòng của 
mình mà ra. Trong đó, tâm sân mới là kẻ thù thật sự của tâm từ, 
và Đức Phật dạy ta chớ xem họ như “thừ”, mà hãy xem họ là nhược 
điểm, bệnh tật hay “linh hồn đã bị đánh cắp”, v.v. của chính ta. 


Bên cạnh đó, ta nên nghĩ về mặt tích cực nhiều hơn và xem đây 
như là cơ hội tốt đang tiểm ẩn để ta thực tập Thiền Rải Tâm Từ. 


Người có ý đối địch là đối tượng khiến ta khó tu nhất, điều này 
vốn không do sự sân hận ăn sâu vào tâm khẩm nơi ta, mà là do ta 
cho rằng sân hận là điều hiển nhiên. Để khắc phục điều này, ta 
nên nghe theo lời chỉ dạy từ phẩm Song yếu trong Kinh Pháp củ: 


Nó mắng tôi, đánh tôi, 

Nó thẳng tôi, cướp tôi. 

Ai ôm hiểm hận ấy, 

Hận thù không thể nguôi. 
Nếu muốn quá trình tiến tu có hiệu quả, việc đầu tiên ta cần làm 
là đoạn trừ ác ý và nhìn nhận vần để một cách khách quan nhất 
và công tâm nhất. Hành vi của ta cần phải phù hợp với giá trị đạo 
đức cơ bản. Nếu như những việc làm của chúng ta đều tốt, vậy thì 


có thể bắt đầu tư duy về những hậu quả của việc phẫn nộ sân hận, 
cũng như những lợi ích của sự tha thứ. Bởi vì nhân vô thập toàn, 


ai cũng có khiếm khuyết cả. Tiếp đó, ta tư duy về những công đức 
của việc suy niệm tâm từ. Việc rải tâm từ cho người đối nghịch 
không chỉ nhằm để tha thứ cho những hành vi bất thiện của 
người đó, mà còn mong cho họ biết sửa sai để có được đời sống tốt 
hơn, chất lượng hơn. Những điều vừa nêu chí ít cũng giúp cho 
hành giả lĩnh hội được một số giá trị cơ bản và cốt lõi nhất khi gặp 
phải những chướng duyên trong lúc hành thiền. 


Nếu chưa thể hoàn thiện được quá trình vừa nêu, ta nên quay trở 
về với việc rải tâm từ cho chính mình, một phương pháp khác hữu 
hiệu hơn là trước rải tâm bị và sau đến là rải tâm xả. 


Bạn nghĩ thử xem, nếu giờ ta có thể rải tâm từ cho đối tượng thù 
địch với mình, đó chẳng phải là một kỳ tích hay sao? 


Đối với những con vật thường làm người ta sợ sệt như: chuột, 
gián, nhện, rắn, rết, v.v. vậy thì ta nên xếp chúng thuộc vào diện 
nào? Tôi kiến nghị bạn nên xem chúng thuộc về nhóm đối tượng 
“dễ thương”. 


Một khi hành giả có thể rải tâm từ cho hết thảy những nhóm đối 
tượng vừa nêu, chứng đắc được các tầng thiền một cách tự do tự 
tại, lúc này hành giả có thể thiền tập sâu hơn với đề mục là Tứ vô 
lượng tâm. 


Rấi tâm từ cho tất cả chúng sinh 


T âm từ rải khắp có nghĩa là ta dành cho chúng sinh một tình 
thương vô điều kiện, từ đó tâm ta bao dung rộng chứa mọi loài 
hữu tình. Muốn làm được như vậy, điều thiết yếu là tâm ta phải 
thật sự mở rộng và uyến chuyển, để có thể đón nhận được hết 
thảy chúng sinh. Hệt như ta xòe rộng đôi tay để đón nhận một vật 
gì đó, hay như đóa hoa đang hé nở làm say đám lòng người. 


Khi phương hướng thiền tập được mở rộng hơn, về mặt phát triển 
không gian có ý nghĩa vô cùng. Như những chú chim sải cánh 
tung bay rời khỏi tổ ấm của mình, lúc này tâm trí ta không còn bị 
chướng ngại bởi thời gian và không gian nữa, mà được lan rộng 
đến một quốc độ của tình thương không biên giới. 


Đầu tiên, ta cần xác định lại khái niệm “tất cả chúng sinh”, làm 
sao ta có thể cùng lúc quán tưởng sắc tướng của mọi chúng sinh? 
Sắc tướng được nói đến ở đây không phải nhìn bằng cặp mắt nhục 
nhãn thông thường, mà chính là nhìn bằng tâm. Vì vậy, hành giả 
cần phải rõ biết mọi hình tướng điễn ra trong tâm mình, do mắt 
thường không thể nhìn thấy được tất cả tướng của chúng sinh, ví 
như làm sao để có thể nhìn thấy được tướng trạng của các loài quỷ 
thân? 


Tôi rất thích Thiền Quán với khái niệm không gian, nghĩ đến việc 
hình ảnh chúng sinh tràn ngập trong căn phòng, tòa nhà, thành 
phổ, cả nước, v.v. thậm chí là thế giới hay vũ trụ. Lúc này, bạn 
không cần nhập định, mục đích là muốn tìm hiểu khái niệm “tất 
cả chúng sinh”, đồng thời cảm nhận một chút thế nào là “trái tỉm” 
rộng mở. 


Kế đến, bạn nghĩ về sinh mệnh của những chúng sinh mà bạn đã 
từng quen biết, rồi mở rộng đến các loài hữu tình bạn biết rõ hơn 
như chú mèo đang nuôi hay đàn chuột kêu chút chít mỗi tối 
chẳng hạn, v.v. Lúc này, bạn đón nhận sự tồn tại của những chúng 
sinh đang hiện hữu xung quanh nhưng bản thân lại chưa thể cảm 


nhận ngay được. Sau đó, bạn hãy để “trái tim rộng mở” ôm trọn 
lấy “tất cả chúng sinh”. Một khi hành giả tiếp nhận được “tất cả 
chúng sinh trong thế gian”, thì sẽ cảm nhận được tâm mình rộng 
lớn biết bao, điều này hoàn toàn trái hẳn với sự bó buộc bởi tâm 
tham, tâm sân và tâm si. 


Có hai cách rải tâm từ đến các loài chúng sinh: 


RẢI TÂM TỪ KHÔNG GIỚI HẠN (ANODHISO 
PHARANA) 


Tức là ta rải tâm từ cho tất cả chúng sinh nhưng lại không TỐ 
những hành tướng của các chúng sinh ấy, vì vậy tâm từ Ở đây hầu 
như không có sự phân biệt giữa nam - nữ, già- trẻ, xa - gần, V.V. 
hệt như một bức thư viết công khai cho tất cả mọi người vậy. Rải 
tâm từ không giới hạn là rải tâm từ cho tất cả chúng sinh với năm 
loại hành tướng như sau: 


1. Tất cả các loài hữu tình (sabbe sattä): Loài hữu tình có cảm thọ; 


2+ Tất cả các loài có hơi thở (sabbe pãnä): Loài hữu tình đang sống, 
vẫn còn thở, 


3. Tất cả loài nghiệp sinh (sabbe bhũta): Loài hữu tình tái sinh từ 
nghiệp lực; 


4. Tất cả mọi người (sabbe puggalã): Loài hữu tình cá thể độc lập; 


5. Tất cả tính cách (sabbe attabhãva pariyäpannä): Loài hữu tình 
có cá tính. 


Năm loại hành tướng vừa nêu trên thật ra đều chỉ chung cho tất 
cả chúng sinh, nhưng được phân loại kỹ hơn. Nếu gọi đủ hơn là 
chúng sinh hữu tình, khi hiểu rõ được đặc tính của những tướng 
trạng ấy, hành giả sẽ dễ nhập định sâu hơn. 


Rải tâm từ không giới hạn tốt nhất ta nên rải cho những đối tượng 
khác nhau, từ nhóm đối tượng đáng yêu đến nhóm đối tượng 
đáng ghét, sau đó rải ngược lại. Trong tận thâm tâm mình, ta xem 
những nhóm đổi tượng vừa nêu thuộc về “tất cả chúng sinh”, điều 
này rất quan trọng bởi vì việc thực hành sẽ không hiệu quả nếu 
tâm không bình đẳng. 


Ví dụ, bạn đang rải tâm từ cho tất cả chúng sinh ở gần bạn, đem 
hết thảy bóng dáng con người hay những con vật như: chó, mèo, 


chim chóc, v.v. kể cả những chúng sinh “không thể thấy được” vào 
trong tâm ta, không để sót bất kỳ người hay vật nào. Bạn cảm 
nhận nguồn năng lượng tâm từ lan tỏa rộng khắp, đầy ắp cả một 
không gian. Thoạt đầu, chỉ có một vài nơi tản mạn (hình 1), lúc 
thì xuất hiện chỗ này, khi thì hiện ra chỗ nọ, và bạn sẽ thấy các 
điểm đó không theo một trật tự nào cả. 


Nếu như bạn nhận thấy nguồn năng lượng rung động như có 
dòng điện đang chạy, lúc này trong tâm bạn sẽ cảm nhận được sự 
lan tỏa đều tăm tắp (hình 2). Lưu ý là lúc này bạn phải buông bổ 
khái niệm về thân thể, với vài lần lan tỏa như vậy, bạn sẽ cảm 
nhận được tâm mình dần rộng lớn hơn. Khi cảm nhận phạm vi 
không gian lớn dân ra, đồng thời bạn cũng sẽ cảm nhận được 
những ‹ cảm thọ về tâm từ hệt như đại dương rộng lớn bao la, sóng 
nước vỗ mãi tới tận chân trời, hay tựa như ánh đèn chiếu sáng 
màn đêm tăm tối. 


Sau nữa là một hướng lan tỏa dạng hình xoắn ốc (hình 3). Với 
những phương hướng lan tỏa như vậy, hành giả cần phải ghi nhớ 
tâm từ luôn được đồng hành cùng khắp, còn những chúng hữu 
tình chính là đối tượng được rải tâm từ. Nếu như chưa đủ thuần 
thục, ta chỉ luyện tập chuyên nhất một loại hình lan tỏa thôi cũng 
được. 


Hình ï 


Hình 2 


Hình 3 


Sau cùng, tâm từ giống như một suối nguồn chẩy mãi không dứt, 
lúc này đối tượng là bất kể chúng sinh nào cũng không còn quan 
trọng nữa, mà chỉ có một thứ duy nhất, đó là tâm từ dành cho tất 
cả chúng sinh. Nội dung bốn lời nguyện như sau: 


1. Mong cho tất cả chúng sinh được bình an, không còn mọi oan 
trái (Avero homi)! 


2. Mong cho tâm tất cả chúng sinh an yên, không còn phiền não 
(Abyäpajjho hom))! 


3. Mong cho thân tất cả chúng sinh khỏe mạnh, không còn đau 
đớn (AnIgho homi)I 


4. Mong cho thân tâm tất cả chúng sinh được khỏe mạnh, bình 
yên (Sukh1 attãnam pariharämn)I 


Bốn lời nguyện vừa nêu đều có thể ứng dụng chỉ tiết hơn ở mỗi 


loại hành tướng khác nhau, mục đích nhằm để tăng thêm năng 
lượng và duy trì thời gian tuôn chảy, điều này còn tùy thuộc vào 
Ngũ căn Ngũ lực lúc ây. 


Mong cho tất cả các loài có hơi thở thoát được mọi oan trái... được 
an lạc. Mong cho tất cả loài nghiệp sinh... tất cả mọi người, tất cả 
tính cách... được an lạc. 


Cuối cùng, trở về với câu nguyện “Mong tất cả loài hữu tình... được 
an lạc”... 


Một khi đã đủ định tâm, hành giả chắc chắn cũng sẽ chứng đắc 
một trong các bậc thiển Sắc giới. 


RẢI TÂM TỪ CÓ GIỚI HẠN (ODHISO PHARANA) 


Mỗi hành tướng đều được định nghĩa rõ ràng trong phần rải tâm 
từ có giới hạn với mỗi loại hành vi và tính chất độc đáo riêng của 
nó. Vì vậy, hành giả cần chú ý vào đặc tính của mỗi hành tướng, 
những loại như “dễ thương”, “người bình thường” hoặc “người 
chống đối, bài xích”, v.v. Như vậy, ta mới có thể đưa ra được những 
hành động tương ứng, nhắm để rải tâm từ phù hợp. 


Tâm thái trong mỗi chúng ta đều cần phải chỉnh sửa lại sao cho 
không thiên lệch hay thành kiến, cũng như cách bồi dưỡng đức 
hạnh cũng khác nhau. Những phần ứng của ta đối với mỗi hành 
tướng cũng phần nào phần ánh lên được các đặc tính này. Trong 
quá trình thiền tập, nếu như ta biết rõ được tâm của mình, chắc 
chắn sẽ hỗ trợ thêm cho sự tiến bộ của bản thân rất nhiều, đồng 
thời cũng có thể cải thiện được mối quan hệ với các hành tướng 
khác. Tóm lại, một khi đã nhập được định sâu là ta biết được mình 
đang trên đà tiến bộ. 


Theo kinh miêu tả, rải tâm từ có giới hạn gồm bảy loại hành tướng 
và được chia thành 


I. Tất cả người nam phân loại theo 
2. Tất cả người nữ | giới tính 

3. Tất cả bậc thánh phân loại theo 
4. Tất cả kẻ phàm thứ bậc 
Tất cả chư Thiên 


6. Tât cả nhân loại phân loại theo 
7 


“ỞÓ 


. luân hồi 
Tât cả ác đạo 


1. Tất cả người nam (purisä) và tất cả người nữ (itthiyo) 


Sự khác nhau giữa các đặc tính này không chỉ ở giới tính mà còn ở 
văn hóa. Mới đầu, ta có thể sẽ sinh khởi tham dục, kế đến là sinh 
khởi sân hận nếu từng gặp phải những điều bất công ấy. Vì vậy, ta 
cần phải điều chỉnh tâm thái của mình cho đúng lại. Nếu như có 
tham và sân, chắc chắn là sẽ có sỉ. 


Những người tâm lý bất ổn thường nói rằng: “Những người đàn 
ông trên thế gian này đều không tốt” hay “Tất cả phụ nữ đều là 
những kẻ yếu đuối”, thì nên xem lại quan điểm vừa nêu. Đương 
nhiên hai giới tính này chắc chắn sẽ có nhiều điểm khác biệt, 
nhưng về mặt đặc tính mà nói vẫn có tính tích cực và mặt tiêu cực 
nơi mỗi cá nhân hay tập thể. 


Lưu ý, không nên có cái nhìn thiên kiến (prejudice), cũng không 
nên nhìn thiển cận (generalization). Cần phải nhận thức được 
rằng, chúng ta đều là con người, mà “nhân vô thập toàn”, nên 
cũng sẽ có người này kể nọ, tính cách và năng lực không ai giống 
ai cả. 


Thử nghĩ xem, ta có nên thêm những chúng sinh dưới đây vào 
danh sách trên không? 


a) Loài lưỡng giới tính; 
b) Loài không giới tính. 


Nếu được tính vào luôn, thì ta sẽ bao quát được tất cả chúng sinh 
rồi! 


Trong quá trình Thiền Rải Tâm Từ, nếu biết đem những hành 
tướng này ứng dụng với bốn lời nguyện, hành giả có thể sẽ chứng 
được thiền định và thiển định tự tại. 


2. Tất cả bậc thánh (ariyä) và tất cả kẻ phàm (anariyä) 


Sự khác biệt giữa hai loại hành tướng này chủ yếu ở mặt chứng 
ngộ về lĩnh vực tinh thần. Theo quan điểm của Phật giáo Thượng 
tọa bộ (Theraväda), bậc thánh gồm có bốn loại như sau: 


a) A la hán (arahatä) - Ứng cúng 

b) A na hàm (anãgãm]) - Bất hoàn 

c) Tư đà hàm (sakadãgãm]) - Nhất lai 
d) Tu đà hoàn (sotäpanna) - Dự lưu 


Bốn bậc thánh vừa nêu trên đều đã chứng nghiệm được những 
“Vô vi thực tướng” ở các trình độ khác nhau. A la hán là quả vị 
chứng ngộ tầng thứ cao nhất. Ở mỗi quả vị, hành giả sẽ đoạn trừ 
tận gốc được những phiền não ở các giai đoạn khác nhau, cuối 
cùng là dứt bặt luân hồi và không còn phải tái sinh nữa. 


Kẻ phàm tức bao gồm hết thẩy người lương thiện và kẻ ngu sỉ. 
Trong cuộc sống hằng ngày, ta rất khó gặp được một người hoàn 
toàn là “xấu ác”. Vì vậy, ta nên xem họ như là những kẻ yếu đuối 
hay người “bệnh tật” vậy, và nên khởi lòng từ bị dành cho họ. Còn 
“người lương thiện” chính là khái niệm của các bậc “chứng ngộ”. 
Phần lớn con người ta đều nằm lọt giữa hai thái cực này. 


Muốn biết ai thuộc dạng gì, thật rất khó và đoán cũng không ra 
được. 


Ở đây, tôi phân thành hai loại: 

a) Chúng sinh có tính linh thiên về hành trì; 

b) Chúng sinh không có tính linh thiên về hành trì. 
Hành giả cần phải lưu ý về những phản ứng của mình đối với việc 
phân loại như vậy. Nếu ta tự cho răng mình thiền tập đạt được sự 
thù thăng vi diệu, thì có thể sẽ sinh ra tâm kiêu mạn; còn nều như 
ta nghĩ răng người khác thù thăng hơn mình, rất có thể lúc này sẽ 


sinh tâm tự tỉ mặc cảm. 


Phương pháp giải quyết tốt nhất chính là dùng sự khiêm cung và 


lòng tôn trọng để thay thế hai loại tâm thái vừa nêu. Nhờ đó sinh 
khởi ra được một thứ cảm giác cũng như niềm tin về “tình đồng 
chí”, và tâm từ sẽ được tuôn chảy. Khi có được tâm từ rồi, hành giả 
nhờ vào bốn lời nguyện mà hướng tâm từ về thiền định, đồng thời 
sẽ chứng được thiền định tự tại. 


Nhận thức vừa nêu rất quan trọng trong việc giữ cho đoàn thể 
hòa hợp. Bất luận là đoàn thể tôn giáo nào, cộng đồng sinh hoạt 
nào đi nữa, hay là giữa các cá nhân với nhau, v.v. nếu để xảy ra 
những va chạm dù vô tình hay cố ý, đều rất dễ dẫn đến sự thù hẳn 
lẫn nhau. Nếu ta có thể dẹp bỏ được những chướng ngại ở mặt 
tỉnh thần, như thế sẽ giúp cho việc hòa giải và tăng trưởng niềm 
tin cho nhau, nhờ thế đoàn thể sẽ được tiến bộ hơn rất nhiều. Dù 
là chỉ bằng sức của một người với việc rải tâm từ cho các chúng. 
sinh ở tầng thứ cao hơn hoặc thấp hơn, điều này cũng có thể giúp 
ta phát triển phương diện quyết tâm cải thiện các mối quan hệ 
giao tiếp. 


3. Tất cả chư Thiên, tất cả nhân loại và tất cả ác đạo 


Theo vũ trụ quan của Phật giáo, chư Thiên, nhân loại, ác đạo đều 
năm trong sáu cõi luân hổi: 


Chư Thiên: Các vị thiện thần hay Phạm thiên trú ngụ nơi cõi trời. 
Nhân loại: Con người chúng ta. 


Trong Khuảdakapatha atthakatha nói rằng, thọ mạng của chúng 
sinh cõi người trong thể giới khác còn lâu dài hơn ở trái đất nơi 
chúng ta đang sinh sống nữa. 


Ác đạo: Những chúng sinh do tạo những bất thiện nghiệp mà sinh 
vào ba cõi ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trí tuệ của những 
chúng sinh này thấp hơn nhiều so với con người. 


Thực tế, chúng ta không thể nào biết hết tất cả các loài chúng 
sinh, nhất là đối với những chủng loại mà ta chưa bao giờ thấy 
qua hoặc mắt thường không thể nhìn thấy được. Tôi biết có rất 
nhiều người không tin vào quỷ thần, vì vậy trước khi khoa học 
chứng minh được sự tôn tại của họ thì chúng ta chỉ có thể thừa 
nhận chúng hiện hữu hoặc là không quan tâm đến việc các loài 
này có tồn tại hay không. 


Có một điều khá thú vị là chúng ta vẫn có thể rải tâm từ cho họ. 
Nhăm giúp cho xã hội được hạnh phúc hơn và cũng để hạn chế sợi 
dây ngăn cách với nhau, tôi kiền nghị mọi người nên tôn trọng họ, 


nếu làm được như vậy, thế giới sẽ chung sống hòa bình. Cách 
thiển tập như vậy rất có ích cho ta trong việc loại bổ những nỗi sợ 
hãi về thế giới vô hình, nhất là khi bạn không may lọt vào tuýp 
người “mê tín” hay quá lệ thuộc vào thế giới tâm linh. 

Bạn cũng có thể xem những nhóm đối tượng rải tâm từ khác như 
những loại chúng sinh vừa nêu, đồng thời chuyển hóa họ thành 
nhóm đối tượng “dễ thương”. 


Nhóm thiện thần giúp cho ta dễ sinh tâm hoan hỷ, còn nhóm ác 
đạo khiến ta khởi phát tâm bi. 


Bất luận họ thuộc nhóm nào đi nữa, một khi tấm màn ngăn cách 
đã được phá trừ, thì họ chỉ còn mang một nghĩa duy nhất, đó là 
“chúng sinh hữu tình” (satta). Việc ta nên làm lúc này là tỉnh tân 
thiển tập, mãi đến khi chứng được thiến định và thiển định tự tại 
mới thôi. 

Tâm từ được phân loại như sau: 

1. Mạnh - yếu (tính theo năng lượng). 

2. Dài - ngắn, lớn - nhỏ, thô - tế (tính theo bề mặt). 

3. Thấy được - không thấy được (tính theo độ thấy). 

4. Xa - gần (tính theo khoảng cách). 

5. Đã tôn tại, không tồn tại, sắp tồn tại (tính theo chuyển hóa). 
Chúng sinh có rất nhiều chủng loại không thể tính kể được, chúng 
ta nên dựa vào nhu cầu và tình huống thực tế mà chọn lựa, nhờ 


thế sẽ đoạn trừ được ác tâm và có được thiện tâm, đồng thời nâng 
cao phương diện tinh thần, định lực và tuệ lực. 


Các phương hướng phát triển 
tâm từ 


HP TT Bình lúc này có thể đem bến lới nguyện 
khắp mười phương như sau: 

7 loại tâm từ có giới hạn x 4 lời nguyện x 10 phương vị. 

5 loại tâm từ không giới hạn x 4 lời nguyện x 10 phương vị. 
Phương Đông (puratthimäya disäya) 

Phương Tây (pacchimaya disaya) 

Phương Bắc (uttaräya disãya) 

Phương Nam (dakkhinaya disãya) 

Phương Đồng Nam (puratthimaya anudisaya) 

Phương Tây Bắc (pacchimäya anudisãya) 

Phương Đông Bắc (uttaräya anudisãya) 

Phương Tây Nam (dakkhinäya anudisäya) 

Phương Dưới (hetthimaya disäya) 

Phương Trên (uparimäya disäya) 

Phương hướng phát triển tâm từ là một khái niệm thuộc về không 
gian, thông qua mười phương hướng để phát huy tâm trí. Nhờ thể 
hành giả sẽ phá vỡ được sự chướng ngại giữa khoảng cách và 


không gian, từ đó có thể rải tâm từ một cách hiệu quả đến mọi 
chúng sinh, hệt như người đó đang ở bên cạnh bạn, thậm chí nói 


một cách chính xác hơn là đang ở trong tâm của bạn vậy. Và ta lần 
lượt rải tâm từ cho từng người một, điều này cần một sự tinh tấn 
nỗ lực nhất định. Một khi đã tích lũy đủ năng lượng, chắc chắn 
sức mạnh sẽ rất lớn. Qua khảo sát và thống kê, có tới 528 lời 
nguyện rải tâm từ như sau: 


Rải tâm từ không giới hạn: 
5 x4 lời nguyện =20 
Rải tâm từ có giới hạn: 
7 x4 lời nguyện =28 
Mở rộng phương hướng Thiền Rải Tâm Từ không giới hạn: 
5 x4x10 phương =200 
Mở rộng phương hướng Thiền Rải Tâm Từ có giới hạn: 
7 X4x10 phương = 280 


Cộng bốn kết quả vừa nêu lại với nhau, ta có được con số là 528. 
Và đây cũng là tổng số phương hướng phát triển tâm từ mà mỗi 
hành giả cần phải đạt được. 


Bạn cũng có thể bắt đầu bằng phương hướng thứ nhất: “Mong cho 
tất cả chúng sinh nơi phương Đông thoát được mọi oan trái” cho 
đến nguyện cuối cùng, chính là “Mong cho tất cả mọi loài ở nơi 
này được an lạc”. 


Khi mở rộng phương hướng để rải tâm từ, đầu tiên, ta cần phải tập 
trung vào một hướng duy nhất và bắt đầu mở rộng hết mọi không 
gian, giống như ta đang đứng trên đỉnh hải đảo quan sát mọi thứ 
xung quanh biển cả mênh mông. Đưa tầm mắt xa hết khả năng có 
thể. 


Sau khi cảm nhận được khoảng cách, ta bắt đầu nhắm đôi mắt lại 
và khởi tâm từ hướng về phương ấy. Một khi đã thuần thục được 
kỹ năng này, thêm vào đó là cảm thọ của ta cũng được tuôn tràn 
rộng khắp. Quên đi những hình tướng của sắc thân, hãy để mọi 
thứ diễn ra theo tự nhiên, hệt như ta chưa từng có tấm thân này 
vậy. 


Tác dụng của Mạt na thức (manas) là ở đây, tôi thường vận dụng 
sức mạnh tâm từ của mình bằng cách nghĩ ra những hình ảnh 


như chú chim đang bay. Có lễ bạn sẽ thấy tâm từ hệt như ánh sáng 
dịu êm và hãy để cho sự tỉnh thức an trú trong ánh sáng đó, hãy 
để cho nó bay lượn một cách nhẹ nhàng, nhu nhuyễn; mỗi lần sải 
cánh là mỗi lần hướng về nơi ấy, rải hạt giống tâm từ suốt chặng 
đường. Ta lần lượt rải tâm từ với từng dòng sức mạnh vô song, hệt 
như từng cơn sóng nhấp nhô ngoài biển khơi. Đương nhiên, ta 
cũng có thể chọn hình ảnh tiêu biểu khác, như một thiên sứ đang 
phát sáng tâm từ vậy, hoặc cũng có thể là một cơn mưa thương 
yêu tưới tẩm mảnh đất bình yên. Khi thiền theo đề mục này, ta cứ 
thoải mái sử dụng trí tưởng tượng và óc sáng tạo. 


Cách lan tỏa thiền rải tâm từ 


T ừ “rải” trong Thiền Rải Tậm Từ vốn dj đã có,hàm ý là chia sẻ, 
trao tặng, v.v. Vậy hành giả phải làm sao để có thể lan tỏa tâm từ 

đến được với nhiều chúng sinh và nhiều nơi hơn? Theo tôi có hai 
cách cơ bản như sau: 


1. Miên mật 


Như ở phần trên tôi đã nói, Thiển Rải Tâm Từ sẽ giúp ta chứng 
được thiền định, từ đó có được một cuộc sống bình yên hạnh 
phúc, đồng thời đạt đến trạng thái Cận hành định. Thông thường, 
bạn sẽ đễ thành tựu hơn khi tham gia những khóa thiền miên 
mật với nhiều ngày liền trong trạng thái ngồi thiền và hành thiền. 
Thứ đến là ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật như thọ thực 
hay nghe điện thoại, v.v. Việc chúng ta cần làm là phải duy trì 
được trạng thái liên tục trong việc lan tỏa sự yêu thương. Bên 
cạnh đó, ta cần phải rải tâm từ cho những đối tượng mà mình đã 
lên kế hoạch chia sẻ, mãi đến khi nào đạt được thiền định mới 
thôi. 


2. Tùy hỷ 


Còn Thiền Rải Tâm Từ theo dạng tùy hỷ cũng cần có sự uyển 
chuyển một chút, đương nhiên quá trình tiến hành cũng có khác 
so với dạng miên mật liên tục. Nghĩa là trong mỗi giờ ngồi thiền, 
ta không cần phải hướng về một đối tượng cố định nào cả, nhờ thế 
đỡ phải thu hẹp phạm vi và hẳn nhiên kết quả ta thu được cũng 
rất khả quan. Mặc dù chỉ là một chút tâm từ cũng đủ để ta duy trì 
nó trong trạng thái lâu nhất có thể. 


Cá nhân: Khi ta ngồi một mình ở nơi yên tĩnh thưa người, lúc này 
cần phải hạ quyết tâm nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ sinh ra tâm 
lý giải đãi hay nhàm chán. Cách này hợp với những thiền sinh 
thích sống độc lập và có ý chí kiên định. 


Đoàn thể: Ưu điểm khi cộng tu với các vị thiển sinh khác là nương 
vào sức mạnh tu tập của đại chúng, ta dễ đạt được thành tựu, 
nhất là đối với những thiền sinh mới tu. Năng lượng được lan tỏa 
từ những khóa thiền miên mật là rất lớn, mọi người đều có thể 
cảm nhận được. Và việc Thiền Rải Tâm Từ trong các khóa tu như 
vậy hiến nhiên sẽ tổng hợp được một sức mạnh vô song, và các 
thiển sinh đều nhận được sự chia sẻ tích cực từ các bạn thiển 
xung quanh mình. Chỉ cần không gian tĩnh tọa đủ rộng với sự sắp 
xếp hợp lý, hiệu quả thiền tập sẽ rất cao. Nếu không, mọi người rất 
dễ bị phân tâm khi cùng tu chung trong các khóa thiền miên mật 
dài ngày. 


SỨC MẠNH ĐOÀN THỂ 


Các khóa thiền tôi tổ chức chuyên tu về Thiền Rải Tâm Từ trong 
những năm qua đã thu lại kết quả vô cùng khả quan, hầu hết các 
thiển sinh tham gia đều cảm thấy mình tràn đầy năng lượng của 
sự yêu thương, của chính niệm tỉnh thức. Cách bố trí bồ đoàn và 
có tọa cụ như sau: 


Ngồi theo hình vuông 


Ngồi theo hình tròn 


Khi ngồi đối diện với nhau, theo dạng hình tròn ở phía trên, các 
thiền sinh rất dễ chia sẻ và lan tỏa tâm từ cho nhau. 


Các vị thiền sinh sẽ được chia làm hai nhóm và luân phiên đổi chỗ 
ngồi cho nhau, cụ thể như sau: 


Nam - Nữ Già - Trẻ 


Vs”e 
=ø 


°ue© 


Người cho - Người nhận 


Chúng ta cũng có thể sắp xếp để một người cần đón nhận sự yêu 
thương vào ngồi ở giữa như hình, và các thiền sinh còn lại sẽ bắt 
đầu rải tâm từ, cách này rất hiệu quả. 


m-E1"-m 
Ngồi theo hình tròn hướng về tâm 
Sẽ còn nhiều cách lan tỏa khác nữa, nếu sự sáng tạo của ta đủ 
phong phú. Một tập thể càng lớn, đương nhiên hiệu quả của việc 
thiền tập sẽ càng nhiều. Quan trọng nhất là trong đoàn thể ây, sức 
định phải đủ mạnh thì hiệu quả cũng được tăng lên gầp bội. Có 


một lợi ích thiết thực, đó là: Sự hòa hợp của đại chúng sẽ tăng dần 
và những mâu thuẫn sẽ được giảm thiểu dân dân. 


Tâm từ và tứ vô lượng tâm 


1T. (mettä), bi (karunä), hỷ (muditä) và xả (upekkhä) được gọi 
chung là Tứ phạm trú (catubrahma vihãra). Phạm (brahma) nghĩa 
là cao quý hay chỉ cho thiên giới. Trong Thanh tịnh đạo luận 
(Visuddhimagga) miêu tả thì Phạm thiên là thù thắng nhất và 
thuần khiết nhất. Ý ở đây nói đến việc một hành giả tu bốn tâm vô 
lượng, sẽ có được một tâm thanh tịnh hệt như Phạm thiên. Trú 
(vihãra) nghĩa là an trú. Vì vậy “phạm trú” có ý nghĩa đầy đủ là an 
trú (sinh sống) trên cõi Phạm thiên - một nơi chỉ có sự an lạc, 
không một phiền muộn. Bốn pháp này là tâm thái đối đãi của 
chúng sinh, từ đó các mối quan hệ giữa người với người cũng được 
xây dựng một cách lý tưởng, đồng thời tâm thái ấy có thể lan tỏa 
đến khắp thảy chúng sinh trong mười pháp giới, vì vậy Tứ phạm 
trú còn được gọi là Tứ vô lượng tâm. 


Tâm bị và tâm hỷ là hai phương diện của tâm từ, tâm bị có thể 
thấu rõ nỗi khổ của chúng sinh, từ đó nỗ lực đoạn khổ. Tâm hỷ có 
thể rõ biết hạnh phúc của chúng sinh. Vì vậy tâm từ cũng được 
vận dụng vào hai phương diện này, hệt như một người bạn đem 
hạnh phúc đến cho ta vậy, tuy nhiên tâm bị và tâm hỷ cũng mang 
những tính chất đặc thù riêng và hiệu quả nhất định của nó. 


Riêng tâm xả sẽ khác hẳn, nó được sinh ra từ cảm thọ thứ ba (xẩ 
thọ). Đây là một tâm thái bình đẳng khi đối đãi với chúng sinh, nó 
đến từ việc hiểu rõ về sự vận hành của nhân duyên, nhất là quy 
luật của nghiệp lực. Tác dụng của tâm xả ở chỗ cân bằng tâm từ, 
tâm bi và tâm hỷ. Và nó cũng là nền tảng để ta chứng được Tứ 
thiển. 


Người Thái Lan biến tấu Phạm Thiên thành “Phật Bốn Mặt”1, điều 
này làm cho tôi cảm thấy hình ảnh biến tấu ấy giống hệt như quái 
thú vậy, nhưng cũng phải thừa nhận rằng họ rất có óc sáng tạo. Ở 
mỗi nét mặt của “Phật Bốn Mặt” đều có những biểu cảm như từ, 
bi, hỷ, xả. Trên bốn gương mặt ấy sẽ không có su xuất hiện của 


tham, sân, si. Bức tượng này thường được phụng thờ ở các chùa, 
tư gia, nơi ngã tư công cộng, v.v. của xứ sở chùa vàng với mục đích 
cơ bản là hoan nghênh hết thảy mọi người, nhất là du khách gần 
xa. 


1 Phật Bốn Mặt (Sa. Para Brahma; Th. Phra Phrom): Đây là tên gọi nhâm của 
vị thần Phạm Thiên (brahmä) - một trong ba vị thân chủ tể của Ấn giáo. Phạm 
Thiên hay còn được gọi là Đại Phạm Thiên Vương, vốn là một vị thần sáng tạo 
ra muôn loài, kể cả thể chữ viết Brãhmï trong tiếng Phạn cổ. Trong tín ngưỡng 
dân gian Thái Lan, Thần Bốn Mặt tiêu biểu cho thần tài, đồng thời cũng bảo 
hộ bình an cho các tín đồ. Hiện nay, một số nơi trên thế giới như Đài Loan, 
Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Macau, v.v. cũng đều thờ tự vị thần này. Vì 
vậy, phải gọi là “Thần Bốn Mặt” thì mới đúng danh xưng. 


TÂM BI 


Mục đích của tâm bi là giúp chúng sinh bớt khổ. Cách ứng dụng 
của nó khá giống với tâm từ, nghĩa là có đến mười một lợi ích. 
Cảnh giới cao nhất có thể chứng được Tam thiền. 


Tâm bị rất dễ sinh ra khi ta đủ sự chuyên chú, hoặc không e ngại 
việc chú tâm tỉnh giác vào sự đau khổ của chúng sinh. Khi mới tu, 
ta nên tư duy về những tác hại của tâm hại (kể thù trực tiếp của 
ta) và những công đức của tâm bi. 


Kế đến, ta rải tâm từ cho một đối tượng đang chịu sự bất hạnh, _ 
nhớ không phải là những người thân của ta nhé! Vì như thể rất dễ 
sinh ra tâm bi lụy. Còn đối với những người ta oán ghét, cũng khó 


mà cân bằng cảm xúc được. Và cũng không nên chọn những 
người đã mất hay người khác giới tính với ta. Chỉ cần chọn một 
người bất hạnh mà xưa nay ta chưa hề quen biết, có được như vậy 
tâm bị sẽ rất dễ sinh khởi. 


Ta có thể vào viện thăm một người bạn hay vào cô nhi viện, viện 
dưỡng lão, kể cả nhà xác, v.v. những nơi này đều có thể giúp ta thể 
nghiệm được những nỗi khổ của kiếp người. Bên cạnh đó, nhà 
thương điên thường được ví von như “địa ngục trần gian”, nhưng 
đôi khi nhờ những người điên mà ta nhận ra một điều là trí óc 
minh mẫn tỉnh táo quan trọng đến dường nào. 


Nỗi khổ niềm đau được chia làm ba loại cơ bản như sau: 
1. Khổ nơi thân tâm 


Đây là nỗi khổ thường gặp nhất, khổ thân sẽ dẫn đến khổ tâm và 
nỗi khổ trong tâm là khó chịu nhất. Con người ta thường hay có 
thói quen che giấu nỗi khổ đang hiện hữu trong lòng mình, nếu 
người khác muốn thấy được thì cần phải dùng tâm để quan sát. 


2. Khổ do phiền não 


Là một dạng của khổ tâm, nó rất vi tế do nằm sâu trong tâm thức, 
vì vậy đôi khi ta nhìn bề ngoài những người khổ tâm nhưng lại 
không hề thấy họ buồn bã gì cả. Cũng như người bị tâm thần nhẹ, 
họ hát ca suốt cả ngày đêm không dứt, còn những người nghiện 
thuốc thì đắm chìm trong sự vui sướng tột độ với những làn khói 
trắng. Cũng có những người hệt như loài ốc sên vậy, chỉ biết mỗi 
chuyện bò chầm chậm, mà không hề nhận thức được ý nghĩa 
quan trọng của kiếp nhân sinh. Muốn nhận chân được những 
niềm đau, nỗi khổ như vậy, tâm ta phải đủ sáng và tỉnh thức. 


3. Khổ trong tam giới 


Nỗi khổ do sinh tử luân hồi triển miên không dứt. Có những 
chúng sinh khổ vô cùng cực và bên cạnh đó cũng có những người 
sống rất hạnh phúc. Ta có thể hiểu như sau: Một người khi mới 
vừa đầu thai tái sinh, sẽ rất đau khổ và khó chịu vô cùng. Đối với 
những người tu hành có năng lực thiền định, thì họ cũng có thể 
chọn lựa cho mình một nơi để tái sinh theo ý muốn. Nhưng tiếc là 
phần lớn con người chúng ta không thể nào nhớ về tiển kiếp của 
mình được, thậm chí cũng không thể nhận biết được những kiếp 
quá khứ nữa. Nhờ thiền định ta sẽ thấy rõ và ghi nhận nó, từ đó có 
được sự tỉnh thức tối cao, hệt như Đức Phật Gotama một bậc toàn 
trí toàn giác và từ bi quảng đại. 


Đồng cảm thương người chính là nghệ thuật giúp ta nuôi dưỡng 
tâm bi, nghĩa là ta sẽ dễ dàng cảm nhận được những nỗi đau khổ, 
niềm thương yêu hay sự tuyệt vọng khốn cùng của chúng sinh 
đang chịu cảnh trầm luân. Quan trọng nhất là ta phải duy trì được 
chính niệm tỉnh thức của mình một cách liên tục cho đến khi tâm 
bị tuôn trào như suối nguồn tươi mát. Một khi ta đã cảm nhận đủ 
nỗi khổ càng nhiều, tâm bi tuôn chảy cũng tỷ lệ thuận theo. Mấu 
chốt vấn đề nằm ở chỗ ta phẩi xem những chúng sinh đang chịu 
khổ chính là đối tượng cần cứu giúp, chứ không phải mình là nan 
nhân chịu khổ như họ. 


Ranh giới giữa tâm bị và đau thương rất mong manh, nếu ta 
không khéo làm chủ cảm xúc, tâm bị rất dễ biến thành đau 
thương, và lúc này đau thương được xem như là một biến thể 
khác của tâm sân. 


Nếu không may xảy ra tình trạng như vậy, ta cần phẩi nuôi dưỡng 
tâm bị lại từ đầu bằng cách sinh khởi chính niệm và tâm từ ngay 
tự thân của chúng ta; kể đó nghĩ về nghiệp lực và sinh khởi tâm 
xã. 


Những cảm thọ lúc bấy giờ có thể sẽ rất mạnh, nên ta cần phải 
duy trì sự rõ biết của mình một cách bền vững, đồng thời giữ gìn 
sự bình yên và nhu nhuyển. Một khi tâm bị đủ mạnh để lan tổa 
đến hết thầy vạn vật, lúc này ta sẽ cảm nhận một sức mạnh khó 
mà miêu tả, và ta cần phải làm chủ cũng như tịnh hóa được 
nguồn năng lượng này. 


Có một lần tôi rải tâm từ cho một người bạn đang bị ốm, nhưng do 
không tập trung, cho nên tôi nhận thấy mình hệt như người có 
vấn đề về tinh thần vậy. Lúc ấy trời đã về khuya, mọi người trong 
thiền đường đều đã an giấc nồng, không ai có thể giúp được, may 
mà tôi đã tự mình “cứu chữa”. Từ đó ta thấy, nếu một hành giả 
thiếu đi trí tuệ, thì không thể làm chủ được cảm xúc và sẽ đưa đến 
kết quả khó mà lường trước. 


Căn cứ theo lời dạy trong Kính Rải Tâm Từ miêu tả, ở đây tôi áp 
dụng nội dung lời nguyện như sau: “Mong anh ây / cô âầy không 
còn đau khổ” (Dukkhã pamuccantu)! 


Cách ứng dụng của lời nguyện trên hệt như bốn lời nguyện của 
tâm từ: Với mục đích làm sinh khởi tâm bi và duy trì trạng thái 
hiện hữu của tâm đó, mãi cho đến khi một nguồn năng lượng tích 
cực dần hình thành và tuôn trào, tạo nên “sức sống” mãnh liệt 
hơn. Bí quyết để tăng trưởng định ở đây chính là duy trì tâm 


thanh tịnh dành cho đối tượng được rải tâm từ. 


Vì để giảm bớt sự đơn điệu cho lời nguyện, nên tôi thường thêm 
vào một sô ý như sau: 


- Mong anh ấy / cô ấy không còn khổ thân! 

- Mong anh ấy / cô ấy không còn khổ tâm! 

- Mong anh ấy / cô ấy không còn khổ trong ba cõi! 

Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ phát nguyện như sau: 

- Mong hôm nay anh ấy / cô ấy không còn đau khổi 

- Mong ngày mai anh ấy / cô ấy không còn đau khổi 

- Mong mai này anh ấy / cô ấy không còn đau khổi 

Tất cả những lời phát nguyện như trên đều linh nghiệm cả. 


Có một điểm hành giả cần phải lưu ý là nếu như cùng lúc phát 
nhiều nguyện sẽ làm cho ta dễ bị phân tâm, thay vào đó chỉ cần 
biết cách vận dụng một vài lời nguyện một cách uyển chuyển 
cũng đủ giúp ta thuần thục kỹ năng này và đạt được hiệu quả cao. 
Ngoài ra, hành giả cần đặc biệt lưu ý là đừng để cho mình bị cuốn 
vào những lời nguyện không thực tế, hư vọng hão huyền, đồng 
thời để chúng “dắt mũi” ta lang thang vô định. 


Tâm bị có sức mạnh chữa trị rất hiệu quả, vì vậy nó có thể hỗ trợ 
giúp ta chữa bệnh cho tất cả chúng sinh, và đây cũng chính là 
công hạnh đặc thù của chư Phật Bồ tát khi phát tâm đại bi. Điểm 
quan trọng ở đây là cần phải chấp nhận thực tướng của khổ 
(dukkha), sau mới có thể chuyển hóa được; có nghĩa là sinh khởi 
tâm bị thì mới có thể diệt khổ ban vui được. Bên cạnh đó, ta cũng 
nên để cho mọi thứ dần quen với quỹ đạo, lúc này tâm an yên mới 
có thể khắc phục được đau khổ và tật bệnh, từ đó mới có thể sinh 
khởi được niềm hỷ lạc. 


Khi đã thuần thục được pháp tu này, ta sẽ thấy được tầm quan 
trọng của tâm bị khi nó phát huy được sức mạnh nhờ vào nguồn 
năng lượng dồi dào. Lúc ấy, chỉ có loại cảm thọ này liên tục hướng 
về đối tượng được rải tâm bị và ngay lúc đó mọi ngôn từ thuật ngữ 
sẽ không còn cần thiết ở đây nữa. 


Lần lượt hướng về các đối tượng được rải tâm bi như người thân, 


người bình thường, người ghét ta và người ta ghét, nhờ thế sẽ 
thành tựu được thiển định và thiền định tự tại. Nếu ta cảm nhận 
được trong lòng của những người ta ghét đầy ắ ắp những nỗi khổ 
đau, lúc này hành giả cũng có thể xem người ấy là đối tượng cần 
được rải tâm bi. 


Kế đến, ta rải tâm bị không giới hạn cho năm loại đối tượng, rải 
tâm bị có giới hạn cho bảy loại đổi tượng, cuồi cùng là nhân thành 
mười hướng cụ thể như sau: 


1. Mong cho tất cả các loài hữu tình không còn đau khổ (Sabbe 
sattä dukkhã pamuccantu)l 


2. Mong cho tất cả các loài có hơi thở không còn đau khổ (Sabbe 
pãnã dukkhã pamuccantu)! 


3. Mong cho tất cả các loài nghiệp sinh không còn đau khổ (Sabbe 
bhãtã dukkhã pamuccantu)! 


4. Mong cho tất cả mọi người không còn đau khổ (Sabbe puggalã 
dukkhã pamuccantu)! 


5. Mong cho tất cả tính cách không còn đau khổ (Sabbe attabhäva 
pariyapannä dukkhã pamuccantu)! 


6. Mong cho tất cả người nữ không còn đau khổ (Sabbe itthiyo 
dukkhã pamuccantu)! 


7. Mong cho tất cả người nam không còn đau khổ (Sabbe purisã 
dukkhã pamuccantu)! 


8. Mong cho tất cả chư Thiên không còn đau khổ (Sabbe devã 
dukkhã pamuccantu)! 


9. Mong cho tất cả nhân loại không còn đau khổ (Sabbe manussã 
dukkhã pamuccantu)! 


10. Mong cho tất cả chúng sinh ác đạo không còn đau khổ (Sabbe 
vinipatikã dukkhã pamuccantu)! 


Kế đến, khởi tâm bi đối với chúng sinh nơi mười hướng như sau: 


1. Hướng về phương Đông, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không còn đau khối 


2. Hướng về phương Tây, mong cho tất cả các loài hữu tình không 
còn đau khối 


3. Hướng về phương Bắc, mong cho tất cả các loài hữu tình không 
còn đau khối 


4. Hướng về phương Nam, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không còn đau khối 


5. Hướng về phương Đông Nam, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không còn đau khối 


6. Hướng về phương Đông Bắc, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không còn đau khối 


7. Hướng về phương Tây Bắc, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không còn đau khối 


8. Hướng về phương Tây Nam, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không còn đau khối 


9. Hướng về phương Trên, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không còn đau khối 


10. Hướng về phương Dưới, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không còn đau khối 


TÂM HỶ 


Tâm hỷ là trong lòng sinh tâm hoan hỷ khi thấy người khác hạnh 
phúc, điều này giống như niềm vui được nhân lên gấp đôi, cho 
nên hỷ lạc có được nhiều hơn so với tâm từ và tâm bi. Nhưng 
trong thực tế khi gặp khổ đau, chẳng ai đem các tâm ấy so sánh 
với nhau cả. Thông thường, khi thấy người khác hạnh phúc hơn 
ta, trong lòng ta tự nhiên sẽ sinh ra một kẻ thù không đội trời 
chung của tâm hỷ - tâm đố ky, ganh ghét. Cũng chính vì lý do đó 
mà tâm hỷ là phương pháp đối trị phiền não rất hữu hiệu. Và 
nguyên nhân gần hơn nữa đó là có được niềm vui - đây chính là 
đối tượng chính của tâm hỷ. Có tâm hỷ đồng nghĩa với việc thấy 
được hạnh phúc của tha nhân và cũng có thể cân bằng được với 
tâm bi, đây là tầng thứ tích cực của tâm từ. 

Hãy đến một nơi vắng lặng và cảm nhận những bình yên, cũng 
như hoan hỷ ngay nơi ấy, ta sẽ phát hiện ra rằng hạnh phúc chủ 
yếu đến từ hai phương diện chính: 


1. Lợi dưỡng vật chất; 


2. Niềm vui tinh thần. 


Ta nên đến những nơi cụ thể để tận mắt thấy những người đủ đây 
phúc báo thế gian. Họ đang có được sự thoải mái từ thân thể khỏe 
mạnh đến đời sống vật chất no đủ. Để được hưởng thụ những điều 
kiện tốt đẹp như vậy, không phải ai muốn cũng được và quan 
trọng hơn nữa là không phải ai cũng biết cách giữ được những của 
cải ấy. Thế nhưng nếu không khéo, chính họ sẽ rơi sâu vào tâm 
tham đắm vật dục thế gian và tâm tham ấy có thể hủy diệt một 
con người bất kể lúc nào không hay. Cho nên niềm vui ở phương 
điện tinh thần là an toàn hơn cả. 


Ta cũng có thể đi đến những nơi thánh địa tâm linh và cảm nhận 
năng lượng từ trường ở những nơi ấy. Nhờ đó ta thấy được cách 
mà những vị tu hành đức độ đã thanh lọc thân tâm, cũng như giải 
thoát sự trói buộc phiền não thông qua thái độ bình thần và tâm 
hoan hỷ của họ. Thực tế, có những chùa chuyên về làm thiện tu 
phúc, hoặc cũng có những tịnh viện nghiêm trì giới luật, v.v. Và 
hành giả nên trú ngụ tại rừng thiền hay trung tâm thiền - một nơi 
chuyên tu pháp quán chiếu là thích hợp nhất. 


Niềm vui về mặt tỉnh thần sẽ giúp ta có được sự an toàn và hạnh 
phúc lâu dài mai này, khi hiểu được điều quan trọng như vậy, tâm 
ta sẽ dễ hoan hỷ hơn. Một khi đủ sự hoan hỷ rồi, ta sẽ cảm nhận 
được điều gì là hạnh phúc đích thực và thứ gì là tật đố ích kỷ. 


Hành giả cần lưu ý ý rằng, hỷ cũng có một kẻ địch hiện hữu, đó 
chính là tham chấp cuộc sống thế tục, thứ tham chấp này hệt như 
một số người tham đắm vào những sự hưởng thụ của cải vật chất 
vậy. Do đó, hành giả cần đặc biệt lưu ý và cẩn trọng để tránh sai 
lầm không đáng có. 


Tâm hỷ giúp hành giả nhận biết được mặt tốt của mọi vật một 
cách nhanh nhạy và rõ ràng. Nếu không có tâm hỷ, hành giả sẽ 
biển thành một kẻ vô tình chạy theo chủ nghĩa cơ hội. 


Khi mới bắt đầu rải tâm hỷ, ta nên chọn đối tượng gần gũi với 
mình, nhờ vậy trong lòng sẽ dễ cảm nhận được những sự thành 
công và hạnh phúc của đối phương một cách hân hoan nhất. Còn 
những đối tượng ở xa ta quá thì rất khó mà cẩm nhận rõ được. 
Cùng một nguyên lý giống như rải tâm từ và tâm bi, hành giả 
không nên rải tâm hỷ cho những người đã khuất, cũng như người 
không cùng giới tính với mình. 


Hỷ chắc chắn sẽ mang đến niềm vui, một khi hành giả cảm thọ 


được những niềm vui ấy, hãy lan tỏa để trong thâm tâm của đối 
tượng được rải tâm hỷ có được ần tượng sâu sắc và rõ ràng nhất có 
thể. 


Một trong những đặc tính của tâm hỷ chính là khá vắng lặng và 
nhẹ nhàng so với tâm từ và tâm bi. Khi mới bắt đầu học cách rải 
tâm hỷ, ta khó mà cảm nhận được, bởi nó rất yếu. Điều này cũng 
dễ hiểu, bởi vì tâm hỷ không phải là một trạng thái thường diễn ra 
trong tâm thức của mỗi người. Do đó, hành giả cần phải có lòng 
kiên nhẫn, tỉnh tấn và nỗ lực một cách liên tục nhất. Một khi 
nguồn năng lượng này đủ nhiều và mạnh, tự nhiên tâm ta sẽ 
phấn chấn và dồi dào hơn rất nhiều. 


Tôi biết có một thiển sinh thường hay rải tâm hỷ, nên mỗi khi vị 
ấy nhấc chân cất bước đều nhẹ nhàng hệt như cơn gió thoảng vậy. 
Và đôi khi vị ấy chỉ cần thốt ra lời nói: “Tốt! Tốt lắm!” cũng đủ làm 
cho người nghe cẩm nhận được sự thoải mái và dễ chịu. 


Nhằm để tâm hỷ dễ sinh khởi hơn, hành giả nên phát ra những lời 
nguyện như sau: 


Mong cho anh ấy / cô ấy không mất đi những thứ đã có (Yathã 
laddha sampattito mãvigacchantu)l 


Từ lời nguyện vừa nêu, ta cũng có thể nhân rộng thành bốn lời 
nguyện: 


1. Mong cho anh ấy / cô ấy không mất đi những thứ đã có (Yathã 
laddha sampattito mãvigacchantu)l 


2. Mong cho anh ấy / cô ấy không mất đi danh dự mà mình đã có 
được (Yathä laddha yasato mãvigacchantu)! 


3. Mong cho anh ấy / cô ấy không mất đi lời khen mà mình đã 
nhận được (Yathã laddha pansanisato mãvigacchantu)l 


4. Mong cho anh ấy / cô ấy không mất đi hạnh phúc mà mình đã 
có được (Yathaã laddha sukhato mavigacchantu)l 


Kế đến, hành giả cũng có thể thêm vào một vài lời nguyện như: 
“Mong cho anh ây / cô ấy luôn giữ được những thứ mà mình có 
được!” 


Để thiền sinh dễ thực tập, tôi thường hay đưa vào những lời 
nguyện như sau: 


1. Mong cho anh ấy / cô ấy thân khỏel 

2. Mong cho anh ấy / cô ấy luôn được thân khỏe! 
3. Mong cho anh ấy / cô ấy tâm an! 

4. Mong cho anh ấy / cô ấy luôn được tâm an! 


Đương nhiên, bạn cũng có thể tự mình thêm vào một số ý nhằm 
để phù hợp với tình hình thực tế, đại khái như: “Mong cho anh ấy 
/ cô ấy có được những vật dụng cần thiết, cũng như hạnh phúc 
mnÿ mãn!” 


Sau cùng, hệt như nguyên lý của tâm từ vậy, tâm hỷ cần được duy 
trì một cách liên tục cho đến khi tổng hợp thành một nguồn năng 
lượng tuôn chảy như suối nguồn. 


Thực tế, ta sẽ phát hiện ra được rằng nguồn năng lượng “tuôn 
chảy” của hỷ giống hệt hình ảnh của những đám mây hay sương 
mù đang tỏa khắp, dần dần biến chuyển thành một trận gió to. Ta 
cần phải rõ biết điều này khi rải tâm hỷ, đồng thời cần phải làm 
chủ được nguồn năng lượng đang tuôn chảy này bằng một tâm 
thanh tịnh và vắng lặng. Ta duy trì tâm ấy hướng về đối tượng 
đang được lan tỏa một cách liên tục, cho đến khi chứng được 
thiền định và thiền định tự tại. 


Cứ thế, ta lần lượt rải tâm hỷ cho các đối tượng khác nhau, như 
người bình thường và người thù hận ta. Bên cạnh đó, ta cũng có 
thể trưởng dưỡng tâm hỷ rộng hơn cho những đối tượng có giới 
hạn và đổi tượng không giới hạn bằng cách lan tỏa thành mười 
hướng. 


Mong cho hết thẩy chúng hữu tình không mất đi những thứ đã có 
(Sabbe sattã yathã laddha sampattito maviggacchantu)! 


Kế đến, hành giả nhân rộng tất cả các loài hữu tình lên thành 
mười hướng như sau: 


1. Hướng về phương Đông, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không mất đi những thứ đã cói 


2. Hướng về phương Tây, mong cho tất cả các loài hữu tình không 
mất đi những thứ đã cói 


3. Hướng về phương Nam, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không mất đi những thứ đã cói 


4. Hướng về phương Bắc, mong cho tất cả loài các hữu tình không 
mất đi những thứ đã cói 


5. Hướng về phương Đông Nam, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không mất đi những thứ đã cói 


6. Hướng về phương Đông Bắc, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không mất đi những thứ đã cói 


7. Hướng về phương Tây Nam, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không mất đi những thứ đã cói 


8. Hướng về phương Tây Bắc, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không mất đi những thứ đã cói 


9. Hướng về phương Trên, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không mất đi những thứ đã cói 


10. Hướng về phương Dưới, mong cho tất cả các loài hữu tình 
không mất đi những thứ đã cói 


TÂM XÃ 


Xã có nghĩa là thấy được quả của chúng sinh do nhân duyên hòa 
hợp mà có, cũng như thấy được những trạng thái cân bằng và tâm 
bình đẳng. Trong suốt quá trình Thiển Quán, tâm xả được sinh 
khởi do thấy được nghiệp (hành vi tạo tác) thiện và ác. Vì vậy, ta 
cũng cần phải hiểu được “xả” bao hàm những ý nghĩa gì? Xã là 
một loại cảm thọ trung tính, nên thường bị lý giải sai là “lạnh 
nhạt”. Thật ra, trạng thái của xả rất sâu, hành giả nhờ vào ) trạng 
thái ấy mà đạt được sức mạnh của định một cách sâu nhất. Điển 
hình là trong Tứ vô lượng tâm, duy chỉ có tâm xả mới đưa hành 
giả đạt vào trạng thái Tứ thiền. 


Mỗi khi Thiền Quán Tứ vô lượng tâm, tôi hay nhìn vào hình ảnh 
mình được phản chiếu ở trong gương, mỗi lần như thể hình ảnh 
phản chiểu đều hiện ra những biểu cảm hoàn toàn khác nhau. 


Cụ thể như sau: Tâm từ hân hoan, tâm bị nhu nhuyến, tâm hỷ an 
VUI; nhưng đến tâm xả thì “Ôi Khó nhìn quát”, hệt như khuôn 
mặt của bức tượng với đôi mắt vô hồn, không chút cảm xúc. Ấy 
thế mà khi nhìn kỹ và chuyên chú hơn nữa, thì tâm lúc này rất 


thanh thoát, nhu nhuyễn và vắng lặng. Tóm lại, kết quả mà tôi đạt 
được hoàn mỹ và tuyệt diệu vô cùng, hệt như câu nói: “Đừng đánh 
giá vẻ ngoài của bất kỳ ai, mà hãy nhìn vào nội tại của người ấy!” 


Công đức có được của tâm xả hệt như tâm từ vậy. Bên cạnh đó, nó 
cũng có những đặc tính riêng như giúp hành giả đạt được Cận 
hành định, cũng như định ở tầng thứ sâu hơn nữa. Thiền sinh có 
thể làm việc hay suy nghĩ một cách tập trung nhất, hiệu quả nhất 
khi có được tâm xả, vì vậy người có được tâm xả là người rất đáng 
được tin cậy! 


Lợi ích mà tâm xả đem lại chính là thấu hiểu, đồng cẩm và kiên 
định. Nhờ vậy hành giả có thể duy trì được định ở trạng thái 
chuyên sâu và dài lâu. 


Hành giả cần phải xác định rõ là sự thấu hiểu không phải tự nhiên 
mà có. Muốn có được, tự thân ta phải quan sát nghiên cứu và tư 
duy nghiền ngẫm. Tâm xả là dấu hiệu của sự trưởng thành, của 
nhân duyên chín muồi. Một trong những cách để thực tập Thiền 
Rải Tâm Xả chính là quán tâm vô thường với những trạng thái 
sinh diệt thay đổi liên tục, cụ thể là tâm trạo cử trong lúc hành 
thiền. Một trạng thái dễ nhận biết, đó là trong tâm ta cứ mãi lăn 
tăn với bao điều tham, sân, si. Đểtâm được văng lặng hơn, hành 
giả cần phải liên tục quán sát những dòng tâm thức một cách 
chuyên chú và tỉnh thức. 


Ngoài ra, còn một cách ứng dụng khác nữa là từ một dạng thiền 
định này chuyển sang một dạng thiền định khác, hành giả xả bỏ 
hết những thiền chỉ ở dạng thô, chỉ lưu giữ lại thiền chi thuộc 
dạng vi tể. Sau cùng, hành giả nên tư duy: “Lạc” thô hơn nhiều so 
với Nhất cảnh tính và Xả. Khi làm được điều này, đồng nghĩa là 
hành giả đã đạt được cảnh giới của Tứ thiền. 


Nghiệp là gì? 


N Ly, (kạmma) có nghĩa cơ bản là hành vi (action) và nó 
tương đương với hành (volition). Nếu ta không nắm rõ những 


giáo lý cơ bản của đạo Phật, thì khó mà thực hành tốt được. Có 
một bài kệ giúp ta dễ hiểu hơn: 

Trong tất cả các pháp, 

Tâm là người dẫn đường, 

Tâm làm chủ hết thảy, 

Mọi thứ do tâm tạo, 

Nếu tâm ta nhiễm ô, 

Tạo nghiệp thân và miệng, 

Quả xấu theo đó đến ... 

Còn bằng tâm thanh tịnh, 

Quả lành tự nhiên tới. 
Nói một cách dễ hiểu, tâm tạo tác ra thế giới mà chúng ta đang ở, 
và tạo tác ở đây do “hành” quyết định hết. “Hành” được dịch từ 
chữ “cetan8ã” trong tiếng Pali, có nghĩa là “ý chí”, là sức mạnh chủ 
động của hành vi tạo tác, mặc dù trong ấy cũng mang hàm nghĩa 
bị động. Những trạng thái thiện hay bất thiện trong tâm ta đều có 
liên quan mật thiết với nhau cả và chính điều này dẫn đến quả 
báo khổ hay sướng. 
Tâm bất thiện chủ yếu có nguồn gốc từ tham, sân, sỉ. Và điều này 
cũng rất dễ hiểu nều như ta kiếm chứng từng thứ một. Tham: 


giống như đói khát lâu ngày, sân: hệt như bạo hành thân thể, còn 
sỉ: chính là mê muội mù quáng. 


Ví dụ khi ta nổi sân, nguồn năng lượng tiêu cực tự nhiên xuất 
hiện với sự bạo lực. Khi hạt giống này được gieo trồng, đủ duyên 
nó sẽ trổ thành quả tương ứng với bạo lực, và điều đáng sợ nhất 
chính là nghiệp quả này diễn ra liên tục trong nhiều đời về sau. 


Ngược lại, nếu ta không tham đồng nghĩa với tự do, không sân sẽ 
sinh từ ái, không sỉ chính là có ánh sáng (trí tuệ). Ví như trong 
mỗi hành động của một người kèm theo sự thương yêu thì những 
người bên cạnh tự nhiên sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng 
này, từ đó họ có được thứ cẩm giác an toàn, thoải mái và như 
nhiên, v.v. 


Đương nhiên, dù ta không thể đổ thừa tất cả đều do nghiệp, 
nhưng nghiệp chính là một trong những nhân tổ quan trọng tạo 
ra mọi kết quả, từ đó làm cho tâm hòa cùng với nhân duyên. 


Khi hành giả muốn hành trì Tứ vô lượng tâm, trước tiên phải có 
sức mạnh đến từ ý chí giúp sinh khởi ra ý niệm muốn tạo duyên 
cho mình bằng cách tìm một người thầy, tìm một phương pháp, 
hoặc đi đến một thiền viện, sắp xếp thời gian, v.v. để cầu học pháp 
tu Thiển Quán. 


Thiền Rải Tâm Từ nếu được thực hành một cách tinh tấn nỗ lực sẽ 
giúp cho ta có được sự trải nghiệm hạnh phúc sâu hơn nữa. Và 
việc cần làm lúc này chính là thay đổi chính mình bằng cách hạn 
chế tâm sân, và đương nhiên đời ta sẽ thay đổi khác hẳn. Điều này 
thoạt nghĩ đơn giản, nhưng kỳ thật không hề giản đơn chút nào. 
Có những người do nội tâm rất phức tạp, nên tạo ra một nguồn 
năng lượng tiêu cực, từ đó dẫn đến một quả báo không thể ngờ và 
diễn ra trong rất nhiều kiếp về sau. 


Ta hiểu rằng trái ngược với tâm từ chính là tâm sân và thứ tâm 
này làm cho sức khỏe con người bị giảm SÚC đáng kể, bạn bè lánh 
xa, kể thù thêm nhiều, của cải hao tổn, giấc ngủ mộng mị, đọa vào 
ác đạo, v.v. 


Khi tu Thiền Rải Tâm Xả, hành giả bắt đầu bằng một đối tượng 
quen biết bình thường, tốt nhất là ì người mà bạn đã quen biết một 
thời gian nhất định, nhờ đó có thể hiểu rõ thân thế gia đình và 
thói quen sinh hoạt của người ấy. Điều này không có nghĩa là bạn 
thấu hiểu được nghiệp quả của người ấy, vì nguyên do nghiệp quả 
đó còn phụ thuộc vào những nhân duyên của nhiều kiếp trước 
nữa. 


Nói một cách dễ hiểu, hành vi của một người sẽ tạo ra từ trường 


xung quanh người ấy và ở một góc độ nào đó, điều này cũng rất dễ 
lý giải. Nhờ nghe pháp và trải nghiệm, hành giả sẽ được tăng 
trưởng tri thức về nghiệp, từ đó có thể sinh trưởng ra tâm xả. 


Theo những gì trong kinh miêu tả, bốn lời nguyện giúp cho tâm 
xả được tuôn chảy như suối nguồn giống hệt như tâm từ vậy: 
“Anh ấy / cô ấy là chủ nhân thật sự nghiệp lực của mình” 
(kammassakatä hotu). Suy niệm về sự “đón nhận” cũng được áp 
dụng ở đây. Để nội dung lời phát nguyện được phong phú hơn, ta 
cũng có thể tự mình thêm vào một vài ý, nhưng cần lưu ý là phát 
nguyện không phải dành cho mình mà là cho người. 


1. Anh ấy / cô ấy là chủ nhân thật sự của nghiệp. 

2. Anh ấy / cô ấy là người thừa kế thật sự của nghiệp. 

3. Anh ấy / cô ấy đến từ nghiệp do mình tạo tác. 

4. Nghiệp chính là người thân thật sự của anh ấy / cô ấy. 


5. Nghiệp chính là nơi nương tựa thật sự của anh ấy / cô ấy và quá 
trình này được diễn ra liên tục do suy niệm sinh khởi. 


Đối tượng được rải tâm xả lúc này chính là người quen bình 
thường của ta, một khi đạt được trạng thái thiển định và thiền 
định tự tại, bạn có thể áp dụng tiếp với những đối tượng cần được 
lan tỏa khác như người thân thương hay người ghét ta. Tiếp đến, 
bạn rải tâm ấy tới khắp những đối tượng có giới hạn và đối tượng 
không giới hạn. Cuối cùng là nhân rộng thành mười hướng. 


Khéo léo vận dụng tứ vô lượng 
tâm 


T1, vô lượng tâm là những tâm thái khác nhau của hành giả 
đối với chúng sinh. Dầu cho Ở môi một tâm đều có những đặc tính 


riêng của nó, nhưng các tâm ấy đều là tâm thái hướng thượng tích 
cực, đồng thời, giúp ta duy trì được các mối quan hệ giữa người 
với người một cách cân bằng và hoàn mỹ. Thế giới hiện ta đang 
sống là một nơi đầy rẫy sự bất an và biến động, những tâm lượng 
bất thiện như: vô minh, ngạo mạn, tật đố, tham dục, sân hận, 
nghi ngờ, keo kiệt, bủn xỉn, v.v. tranh nhau giằng xé. Chính lúc 
này, Tứ vô lượng tâm sẽ giúp ta có được sự bình yên nhẹ nhàng và 
niềm hạnh phúc thật sự. 


Có một lần vua trời Đế Thích (Deva King Sakka) thưa hỏi Đức Phật 
răng: “Bạch Thể Tôn! 


Tại sao có những chúng sinh mong muốn có được sự giải thoát, 
không muốn tranh cãi, không muôn bị ngược đãi, đồng thời chỉ 
mong có được hạnh phúc và tự do, v.v. nhưng rồi cuối cùng vẫn 
không thể nào đạt được, mà còn chịu sự đau khổ giày vò nữa?” 


Đức Phật trả lời câu hỏi ngắn gọn và đầy đủ rằng: “Tất cả những sự 
xung đột, thù hăn, đau khổ và kiếp nạn đều có nguyên do từ tật đồ 
và bủn xỉn”. 


Tật đố có nghĩa là người nào đó muốn có được hạnh phúc nhưng 
thực tế lại không thể đạt được, và tâm của họ ắt sẽ không thể nào 
chấp nhận được sự thật là người khác hạnh phúc hơn mình. Còn 
bủn xỉn là tâm lý của người không muốn chia sẻ hạnh phúc cho 
bất kỳ ai, và cũng không muốn người khác có được hạnh phúc, kết 
quả dẫn đến là tranh cãi xảy ra, rồi họ tìm cách công kích đối 
phương. Những hành vi vừa nêu đều do tâm sân hận gây ra và 
tâm ấy khởi lên từ tâm tham và sĩ. 


Tứ vô lượng tâm chính là một sách lược hòa hoãn và cũng là 
phương pháp hòa giải hữu hiệu nhất đổi với các xung đột hay mâu 
thuần vừa nêu. Như bài kệ số 5 trong Kính Pháp cú có nói như sau: 


Với hận diệt hận thù, 
Đời này không có được. 
Không hận diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu. 


Còn với tâm bủn xỉn, ta nên dùng tâm từ và tâm bị để bố thí san 
sẻ. Như bài kệ số 223 trong Kinh Pháp cú có nói: 


Lấy bình an chiến thẳng phẫn nộ, 
Lấy tâm thiện chiến thẳng bất thiện, 
Lấy bố thí chiến thẳng bửn xỉn, 

Lấy chân thật chiến thẳng hư ngụy. 


Nếu trong tâm ta xuất hiện những phiền não ấy, thì dùng các tâm 
vô lượng là thích hợp nhất. Có một điều cần lưu ý ý, nếu muốn ngăn 
ngừa những tâm sân hận mãnh liệt, thì ta cần phải có được một 
tâm từ tương ứng đủ mạnh để hạn chế lại. Ở đây, ta sẽ có những 
cặp phạm trù đối đãi giữa các tâm thái với nhau như tật đố và tùy 
hỷ, bủn xỉn và rộng rãi, tàn bạo và nhân nghĩa. Khi mới bắt đầu, có 
thể ta chưa quen, lúc này nên chuyển đổi sang tâm buông xả hoặc 
tâm lìa chấp và tăng dần cấp độ. 


Có một trường hợp thực tế khi gặp phải một kể quá ư hung ác, lúc 
này tâm từ khó mà phát huy tác dụng được, ta nên nhanh chóng 
khởi sang tâm bi và giả dụ tâm bi vẫn không phát huy tác dụng 
được, cuối cùng ta đành phải dùng tâm xả. Ngoài ra, còn một tổ 
hợp tâm vô lượng gồm tâm từ kèm với tâm bị hay tâm hỷ đi với 
tâm xả, v.v. sẽ được sinh khởi trong quá trình thiền tập. 


Tùy theo khả năng thích ứng mà mỗi hành giả khởi những tâm vô 
lượng khác nhau hoặc tự mình chuyến đổi sao cho phù hợp với An 
chỉ định. Lúc này, thiển sinh khéo biết uyển chuyển điều hòa giữa 
các tâm vô lượng với nhau, miễn sao đạt hiệu quả cao nhất là 
được. 


Ví dụ hành giả có thể chọn lựa tâm từ để nhập vào trạng thái Sơ 


thiền và Nhị thiền, dùng tâm bị nhập vào Tam thiền, dùng tâm hỷ 
để đạt đến cảnh giới Tứ thiển, dùng tâm xả nhập vào Ngũ thiền. 
Sau đó, hành giả dùng tâm bị để nhập vào Sơ thiền và Nhị thiền, 
dùng tâm hỷ nhập vào Tam thiền, dùng tâm từ nhập vào Tứ 
thiền, dùng tâm xả nhập vào Ngũ thiền. Hành giả tự mình lựa 
chọn các tổ hợp tâm vô lượng với nhau, chỉ cần lưu ý một điều là 
muốn đạt được trạng thái Ngũ thiền, nhất định phải rải tâm xẩ!. 


1 Quan điểm ở đây dựa theo phân tích năm tầng thiên trong Luận A Eỳ đàm 
(Abhidhamma), chứ không phải bốn tầng thiền như binh điển Nikãya truyền 
thống. 


Tiếp theo, hành giả có thể luân phiên rải tâm vô lượng đến những 
nhóm người khác nhau, như các nhóm đối tượng của tâm từ có 
giới hạn cũng như không giới hạn, cuối cùng là nhân rộng thành 
mười phương. 


Ở từng lời phát nguyện, hành giả có thể tự chọn cho mình mỗi 
một tâm vô lượng hoặc mỗi một tầng thiển. Với những tâm vô 
lượng như vậy, hành giả cần phải tập cho thuần thục cho đến khi 
tự mình cảm nhận được những trạng thái cơ bản của tâm như 
văng lặng và an yên. Một khi ta phát nguyện rải tâm từ, lúc này sẽ 
sinh ra một cảm xúc tích cực và mạnh mẽ, nhờ đó tự nhiên sinh ra 
tâm nhu nhuyến linh hoạt cho mình và cho người. Bất kể ai cũng 
sẽ đổi thay và đổi thay nhanh chóng nữa là khác. Nếu như ta 
không tự mình điều tiết để thích ứng với những hiện thực như 
vậy, thì người chịu khổ chính là ta chứ không phải ai khác. Đây là 
chân lý muôn đời! 


Có một câu hỏi được đặt ra rằng: “Khi chưa chứng được thiền 
định, ta có thể tự mình đổi thay không?” 


Câu trả lời là có, nhưng vì đối tượng rải tâm vô lượng bị phân tán 
không có tính hệ thống và tâm sở cũng không đồng với nhau, bởi 
định chưa đủ mạnh, nên ta khó mà đạt được An chỉ định. Chỉ cần 
kiên trì luyện tập với phương pháp đã được hướng dẫn, mỗi thiền 
sinh đều sẽ sở hữu được một tâm thức uyển chuyển và phù hợp 
với mỗi một chúng sinh ở bất cứ tình huống nào. 


Chúng ta thường hay đọc tụng lời phát nguyện về Tứ vô lượng 
tâm như sau: 


“Mong cho tất cả loài hữu tình; tất cả loài có hơi thở, tất cả các loài 
nghiệp sinh, tất cả mọi người; tất cả tính cách; 


Mong cho tất cả người nữ, tất cả người nam, tất cả bậc thánh, tất 
cả phàm phu; tất cả chư Thiên; tất cả nhân loại; hết thầy chúng 
sinh trong cõi lành. 


Mong họ không có ý đối địch; không còn đau khổ; giữ được niềm 
VUI; 


Mong cho họ không mất đi những thứ đã có; họ chính là chủ nhân 
thật sự về nghiệp lực của mình”. 


Thực tập thiền rải tâm từ hằng 
ngày 


C uộc sốn mỗi ngày là một sự tiếp, diễn muôn hình vạn trạng 
và không cổ định, vì vậy ta khó mà nhập vào định ở tầng thứ sâu, 


nhưng điều này không có nghĩa là ta hoàn toàn không thể nhập 
định được. Ở một góc độ khác, định có thể được dùng nhiều cách 
thức để phát huy, hệt như những tán cây trong rừng vậy, nếu 
không muốn khô héo, thì chúng phải tự tìm cách sinh trưởng. 


Nếu biết cách rải tâm từ hiệu quả trong cuộc sống thực tế, ta sẽ 
thầy được tâm từ có thể ứng dụng được ở mọi nơi. Và lúc này có 
thể ta sẽ rất ngạc nhiên vì tính thích ứng rộng rãi của tâm từ. 


Chúng ta đang hiện hữu trong một thế giới phong phú, nhiều 
màu sắc, và dễ đổi thay. Có lúc ta nghĩ vấn đề nào đó là đúng, 
nhưng cũng có khi chưa chắc phù hợp. Dù cho thế giới ấy có thế 
nào đi nữa, thì ta vẫn cần có một sự an yên vắng lặng, vơi đi muộn 
phiền. Đương nhiên, quan trọng nhất là làm sao để ta có được sự 
hoan hỷ trong việc đưa ra quyết định có đúng hay không? Vấn đề 
được xử lý có phù hợp chưa? Những câu hỏi ấy thoáng nghe qua 
rát quen thuộc đúng không? Mấu chốt ở đây là làm sao để có liên 
hệ với tâm ta đây? 


Thông thường, tâm từ phù hợp với hết thảy mọi tình huống. 
Đương nhiên, tâm từ sẽ giúp ta có được một nguồn năng lượng 
tích cực và lợi lạc, từ đó có thể diệt trừ được khổ đau cũng như mở 
ra cánh cửa hay con đường dẫn đến hạnh phúc. Ấy thế, mọi thứ 
đều cần có đủ thời gian thì mới giải quyết được vấn đề, nhất là khi 
ta có được trí tuệ cũng như biết cách trưởng dưỡng định lực. 


Do đó, ta phải biết khéo uyển chuyển với mỗi tình huống thực tế. 
Lúc này, ta cần tập luyện kiên trì để có thể kết tinh được nhiều trí 
tuệ hơn, đồng thời cũng cần tư duy hơn về mục đích khởi tâm là 
gì và làm sao để mục đích ấy phù hợp với mỗi thời gian, không 


gian một cách cụ thể nhất và thích hợp nhất. 


Thực tế cho thấy dù là trong các khóa thiền miên mật hay đời 
sống hằng. ngày, tâm từ rất khó duy trì lâu dài được. Đôi khi hành 
giả cũng cần phối hợp với những tâm vô lượng khác nữa, và giữ 
chính niệm là một sự lựa chọn khôn ngoan. Như khi đang lái xe, 
lúc này bạn cần để tâm đến các biển báo giao thông và hẳn nhiên 
sẽ không thể đem cảm xúc để nghĩ về bất kỳ một ai đó. Những lúc 
đang xếp hàng trật tự, thì bạn cũng có thể rải tâm từ cho đối 
tượng cần được rải. Hay như trước khi muốn cho ai đó đi nhờ xe 
của mình, lúc này bạn rất cần trí tuệ để phán đoán và đưa ra quyết 
định đúng đắn, nếu không có thể bạn sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu hại 
mình. 


Khi cần đánh văn bản bằng máy tính cho đúng, bạn cũng cần phải 
để tâm chú ý đến từng con chữ, từng dấu chấm phẩy. Thỉnh 
thoảng, bạn cũng nên viết một lá thư tay, lúc này tâm từ sẽ được 
hiện hữu trên từng dòng chữ còn chưa ráo mực. Và có một điều 
chắc chắn rằng, những dòng chữ mà bạn dùng khi ấy sẽ rất sinh 
động như đang nhảy múa vậy. 


Kế đến, tâm từ cũng có thể luân phiên được sử dụng với các tâm 
vô lượng khác như tâm hỷ, tâm bị và tâm xả. Trong mọi mối quan 
hệ giao tế giữa người với người, thứ tâm được lan tỏa ấy là thứ tâm 
đẹp nhất. 


Khi ta gặp một người đang chịu khổ, tâm bị sẽ được sinh khởi; khi 
ta gặp một người đang hạnh phúc, tâm hỷ sẽ được sinh khởi theo; 
hay như khi ta gặp một người mà ta không thể nào giúp được, lúc 
này tâm xả cũng sẽ được sinh khởi. Nếu chưa quen cách rải tâm vô 
lượng vừa nêu thì ta cũng có thể rải tâm từ cho các đối tượng 
trong mọi tình huống xảy ra, miễn sao tối thiểu phải rải được một 
tâm vô lượng. 


Ví dụ: Buổi sáng, khi vừa thức dậy, một người liền rửa mặt, vệ 
sinh cá nhân, ăn sáng và đi làm (trẻ con thì đi học), v.v. Sau khi tan 
ca, người đó có thể giải trí, rồi nghỉ ngơi, ăn tối và sau cùng là lên 
giường đi ngủ kết thúc một ngày bận rộn. 


Vậy với những trường hợp không có thời gian để rải tâm từ như 
vậy thì phải làm sao? 


Thông thường, tâm từ sẽ được rải cho đối tượng là một người hiện 
vần còn đang có mặt trên cõi đời này, chỉ cần ta có cơ hội tiếp xúc 
với người đó, tự nhiên sẽ thích hợp sinh khởi tâm từ cũng như các 


tâm vô lượng còn lại. 


Đơn cử như khi đang ăn sáng cùng nhau và lúc này ta sẽ có nhiều 
cơ hội để mỉm cười chào đối phương, đúng không? Hoặc cũng có 
thể là hành động nhường chỗ ngồi, hoặc chia sẻ thức ăn, xếp hàng 
trật tự không chen lấn, v.v. của ta với người khác. Nếu như đang 
trao đổi vấn đề, ta hãy nói ra những lời thiện ý và từ ái, khen ngợi 
việc làm của người khác, hoặc cảm thông cho những người đang 
gặp áp lực cuộc sống, v.v. Thậm chí, đôi khi ta giữ im lặng trong 
chính niệm cũng là cách rải tâm từ hữu hiệu nhất. Những tưởng 
mình rải tâm từ như thế là đủ rồi, nhưng thực tế cho thấy việc này 
cũng hệt như thức ăn vậy, dù ta không đói nhưng vẫn phải ăn để 
đủ dưỡng chất nuôi cơ thể. 


Khi ta lái xe trên đường, ngoại trừ việc tập trung lái và quan sát 
mọi thứ ra, ta đều không cần thiết phẩi quan tâm tới những 
chuyện khác. Bỗng nhiên, có người muốn lấn đường hay vượt đèn 
đỏ, lúc này ta cần Thiền Rải Tâm Từ vì an toàn là trên hết, mọi vấn 
đề khác hãy để cho cảnh sát giải quyết. Như bạn thấy đó, mọi 
nguyên nhân của tai nạn giao thông đều do tính nóng vội và háo 
thẳng. Những lúc tắc đường cũng là cơ hội để tăng sự nhẫn nại 
của bạn thông qua việc luyện tập rải tâm từ và quan sát mọi hiện 
tượng điễn ra xung quanh mình. 


Cùng nguyên lý như vậy, bạn có thể rải tâm từ cho những người 
cũng đang bị tắc đường như mình; hoặc khởi lên ý niệm hiện tại 
của mình còn may mắn hơn một số người khác rất nhiều. Bất luận 
như thể nào đi nữa thì một tâm thái đúng đắn là điều quan trọng 
hơn bao giờ hết, vì vậy tâm từ luôn thích hợp với hầu hết mọi 
hoàn cảnh. 


Khi bạn đi làm cũng có thể mỉm cười chào hồi các đồng nghiệp 
của mình. Bên cạnh đó, cũng có những ngành nghề đặc thù không 
cần sự giao tiếp thường xuyên, lúc này chỉ cần bạn giữ chính niệm 
là được. Nhưng thời gian còn lại bạn cũng nên giao tiếp với cấp 
trên hay đồng nghiệp của mình. Chúng ta có thể áp dụng những 
lời dạy của Đức Phật dành cho Thi Ca La Việt trong Kinh Thi Ca La 
Việt (Sigãlovãda Sutta) thuộc Trường bộ để xử lý một số tình 
huống thường gặp. 


Theo tôi biết có một số ngành nghề rất thích hợp cho hành giả 
ứng dụng Thiền Rải Tâm Từ: 


1. Giáo dục: Giáo viên, v.v. là những người thầy dạy cho ta tri thức 
và đạo đức. 


2. Y tế: Bác sĩ, y tá, v.v. là những người giúp cho ta lành bệnh, khỏe 
mạnh. 


3. Dịch vụ: Nhà hàng, khách sạn, v.v. là những nơi mà ở đó ta có 
thể gặp được nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. 


Ngoài ra, còn có rất nhiều ngành nghề giúp ta có được cơ hội để 
trưởng dưỡng tâm từ. 


Qua nhiều năm dạy thiền, tôi rút ra được kinh nghiệm như sau: 
Nếu hành giả thật sự khởi tâm từ thì sẽ cảm thấy rất khỏe; hơn 
nữa tỉnh thần vị ấy phấn chấn như được nạp “pin” đầy đủ. Nếu hai 
bên cùng rải tâm từ cho nhau, đương nhiên hiệu quả sẽ tăng lên 
gấp bội phần. Thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp ngoại lệ, hệt 
như có những con ký sinh trùng đang ăn mòn sức lực của bạn đến 
kiệt quệ không thôi. Bất luận là tình huống xảy ra như thế nào đi 
nữa, chỉ cần bạn biết cách nói “không” một cách trí tuệ, mọi thứ 
sẽ trở lại bình thường ngay. 


Được về nhà đoàn tụ cùng gia đình là một điều hạnh phúc và cực 
kỳ ý ý nghĩa, bởi vì nơi đó có sự hiện hữu của những người thân yêu 
của chúng ta. Ấy thế, sống chung lâu ngày đài tháng với nhau, vì 
những va chạm ít nhiều trong cuộc sống, đôi khi cũng là một 
chuyện làm cho ta cảm thấy mệt mỗi. Có một số cặp vợ chồng chỉ 
vì cái tôi cá nhân mà đôi bên bắt đầu trách cứ đối phương rồi dẫn 
đến kết quả là đường ai nấy đi. Lúc này tâm từ sẽ rất có ích cho hai 
người họ, nếu như biết cách khởi tâm từ và duy trì trạng thái tâm 
ầy dài lâu. Quan trọng nhất là cả hai cùng thấu hiểu và thông cảm 
lẫn nhau, vì vậy dành cho nhau thời gian để quan tâm chia sẻ 
cũng là điều cần thiết. Nếu như vợ chồng cứ mãi mạnh ai nấy 
sống mà không biết cách chia sẻ tình cảm cho nhau, dù là giữ im 
lặng không tranh cãi nảy lửa, thì thực tế cả hai vẫn dần xa cách. 
Đây là những biểu hiện thường gặp của một cặp vợ chồng trước 
khi “đôi ngã chia lìa”. 


Khi ta đi du lịch, dã ngoại, lúc này dành thời gian để cho mình 
hạnh phúc cũng rất quan trọng. Ta có thể làm những việc có ý 
nghĩa như rải tâm từ cho chính mình, hoặc gặp những người bạn 
thân, tham gia những hoạt động thiện nguyện xã hội, v.v. nhờ vậy 
tâm từ rất dễ sinh trưởng. Còn bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi? Bỏ phố 
về quê, hưởng cảnh thanh nhàn? Hay là tham gia một trận đấu 
thể thao? 


Có một việc không nên bỏ sót, đó là tham gia khóa tu miên mật. 
Hàng Phật tử cũng nên dành một chút thời gian hộ trì cho trung 


tâm thiền hay ngôi chùa mà mình đang theo tu học, bởi vì từ 
trường những nơi này thanh tịnh hơn hẳn những nơi công cộng 
khác. Tâm từ rất quan trọng trong việc tu thiền, chẳng những ta 
có thể chuyển hóa những người vô minh tham ái, mà còn duy trì 
được một quan hệ bằng hữu tốt đẹp. 


Nhờ đó, ta may mắn gặp được những vị thầy có kinh nghiệm tu 

thiền, hướng dẫn và sách tấn ta tiến tu. Ta cũng có thể phát tâm 
công quả bằng cách phụ bếp nấu ăn, lái xe chở khách, giặt giũ vệ 
sinh, sửa chữa điện nước, v.v. ở những nơi tịnh viện chẳng hạn. 


Đặc biệt những nơi đang tổ chức khóa thiền miên mật thì sẽ tạo ra 
được một nguồn năng lượng lớn lao vô cùng, nhờ một đoàn thể 
đang tu Thiền Rải Tâm Từ. Cũng cùng nguyên lý ấy, khi đang làm 
việc trong văn phòng với rất nhiều đồng nghiệp, nơi mọi người 
đang giao tiếp và hỗ trợ công việc lẫn nhau, ta cũng có thể nương 
vào đó để hướng về những người bên cạnh mình, nhờ vậy sẽ giữ 
được mối quan hệ tốt đẹp giữa mình với người. 


Khi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, ta cũng có thể hồi ức lại trong 
một ngày từ sáng đến tối đã xảy ra những chuyện gì đối với mình, 
xem thử có việc gì mà bản thân cần sửa đổi, khắc phục tình hình 
để tiến bộ hơn không. Một thời Thiền Rải Tâm Từ sẽ giúp cho ta có 
được giấc ngủ ngon và một trái tim yên bình. 


Trong một năm sẽ có một số ngày lễ rất đặc biệt, lúc này ta nên 
giữ cho tâm mình có thể tương ưng được với thời khắc quan trọng 
ầy bảng cách Thiền Rải Tâm Từ như sau: 

- Sinh nhật: Khởi tâm từ dành cho một mổi quan hệ mới. 

- Hôn lễ: Khởi tâm từ cho một lời hứa sắt son thủy chung. 


- Tang lễ: Khởi tâm từ, sự an ủi hay tâm xả cho đoạn kết của một 
kiếp người. 


- Đoàn viên: Khởi tâm từ cho sự kết nối giữa ta với người. 

- Lễ Vesak: Khởi tâm từ cho hạnh phúc của nhân loại khi một vị 
thánh giáng thể. 

- Xuất gia: Khởi tâm từ dâng lên các vị trưởng tử của Như Lai. 


Xuất gia có nghĩa là rời khỏi đời sống thế tục, tránh làm các việc 
ác và tăng trưởng các điều thiện. Đạo nghiệp sẽ được thành tựu 
dân trong trí tuệ và tâm từ cũng sẽ được hưng khởi nhờ từ bi. 


Định tâm từ trong đời sống hằng 
ngày 


1) ¡nh tâm từ thường được sinh khởi trọng các khóa tụ miên 
mật, nhờ môi trường yên tĩnh văng lặng mà hành giả có thể đạt 
được sự thành tựu nhất định, nhưng thực tế định tâm từ còn có 
thể sinh khởi từ trong đời sống hằng ngày. Như khi ta đang làm 
một việc gì đó khá nguy hiểm cũng đều cần có một sự tập trung 
cao độ, nhưng vì khi đó đối tượng ta chuyên chú khác với lúc 
thiển nên không cần sức định quá lâu mà thôi. 


Nếu bạn muốn có được định hằng ngày thì cần phải thường xuyên 
luyện tập, một khi đã thuần thục rồi sẽ sinh định rất nhanh và sâu 
nữa. Những lo âu trong cuộc sống tự nhiên cũng được giảm thiểu 
đáng kể. Lúc này, hành giả cần phải tự mình rõ biết lúc nào và ở 
đâu nên nhập định sâu, nhằm có thể điều chỉnh phù hợp với ý 
muốn của mình. 


Sau khi bạn trải qua được quá trình huấn luyện thành công, lúc 
này tự bạn sẽ biết cách tạm gạt mọi thứ sang một bên, nhập sâu 
vào định tâm từ. Dù là ngắn chỉ vài phút hay vài giây, với từng ấy 
thời gian cũng đủ để bạn khôi phục lại sức khỏe cho mình một 
cách diệu kỳ. Trong cơ thể của bạn lúc này tràn đây sinh khí hơn 
bao giờ hết. 


Khi cho con trẻ đi ngủ, cũng chính là dịp để bạn rải tâm từ trong 
một vài ba phút. Đọc một biến Kỉnh Rải Tâm Từ, nhằm mắt lại và 
tập trung rải tâm từ cho con. 


Khi bạn nhận một cuộc điện thoại, tai vừa nghe tiếng nói, vừa vận 


tâm rải tâm từ cho người bên kia cuộc gọi. Nếu bạn vừa nói vừa đi 
thì tâm từ lúc này vẫn có thể rải được, nhưng hiệu quả không cao. 


BÍ QUYẾT THÀNH TỰU 


Nhằm tạo cho mình sự thoải mái và kiên định nhất có thể, bạn 
nên đi kinh hành vài phút trước khi chuẩn bị ngối ngay ngắn trên 
bồ đoàn. 


Buổi sáng là thời gian vàng, là thời điểm lý tưởng nhất để ngồi 
thiển sau một đêm ngủ nghỉ đầy đủ. Những quãng thời gian khác 
còn lại trong ngày cũng đều được cả, thường thì chỉ cần 30 phút 
ngồi yên định tâm là đủ. Nếu bạn thường xuyên luyện tập, chắc 
chắn sẽ dễ nhanh sinh định hơn nhiều. Vì vậy, bạn cũng chớ nên 
xem thường việc hành thiển mỗi ngày, đây là điều mà các vi thiển 
sinh tham gia khóa tu miên mật thường hay bồ lỡ. Họ cho rằng 
ngồi thiển ít như vậy sao đủ hiệu nghiệm cơ chứ, điều này cũng dễ 
hiểu thôi, bởi họ mong muốn quá nhiều. Nếu ta không thường 
ngồi thiền, thì tâm sân rất dễ sinh khởi, đôi khi dẫn đến những 
hành động đáng tiếc làm cho ta ân hận không kịp. Vì vậy, việc 
ngồi thiền mỗi ngày là một việc quan trọng và cần thiết cho mỗi 
thiền sinh. 


SÁNG TẠO KỲ TÍCH 


Kỳ tích ở đây có thể được tạm hiểu là một chuyện tốt lành hay như 
một phép màu đã xảy ra. Với ý nghĩa như vậy, ta cũng có thể tạo ra 
kỳ tích cho chính mình bằng việc khởi tâm từ càng nhiều càng 
tốt. 


1. Kỳ tích đến từ gia đình và xã hội 


Có một người nói với tôi là cô ấy đang gặp chuyện bất hòa với 
người thân của mình. Nghe xong, tôi khuyên cô ấy là nên thường 
xuyên rải tâm từ cho người thân đó. Và kỳ tích đã đến như mong 
đợi, hiện nay hai người họ rất hòa thuận với nhau. Người thiển 
sinh ấy đã vô cùng kinh ngạc vì cô ấy vốn cho rằng sức định của 
mình không đủ sâu. 


Nếu như trên thế gian này, ai cũng là bạn tốt của nhau, thế chẳng 
phải những ngày tháng yên bình sẽ nhiều sao, nhất là đối với 
những người sống cùng với nhau hoặc làm chung công việc. Bất 
luận là đang ở đầu như trong nhà, văn phòng, chùa chiền, V.V. SaO 
ta không thường cùng nhau luyện tập rải tâm từ. Như mỗi buổi 
sáng, cả nhà cùng rải tâm từ cho nhau và ngồi lại nói chuyện với 
nhau, nếu làm được như thế chắc chắn những bất hòa hay hiểu 
nhầm trong gia đình sẽ không còn nữa. Lúc này, ngôi nhà mới 
thật sự là nơi ấm cúng, tràn đầy hạnh phúc. Cũng cùng một 
nguyên lý đó, ta có thể áp dụng vào bất cứ đoàn thể nào, như công 


ty, xí nghiệp, văn phòng, v.v. 
2. Kỳ tích đối với việc chữa trị 


Bạn có thể rải tâm từ cho một người đang bệnh nặng. Tôi tin rằng 
tâm từ có một sức mạnh vô biên và tâm vô lượng có công năng 
đặc trị hữu hiệu. 


Đầu tiên, ta nên khích lệ người bệnh phấn chấn tỉnh thần, bởi vì 
một khi tâm vui thì nỗi khổ sẽ vơi đi rất nhiều, và cơ thể nhờ đó 
mà hồi phục rất nhanh. Tôi có một người bạn bị ung thư, cơ thể 
người bạn ấy bị giày vò đau đớn vô cùng. Lúc này, tôi thử vận 
dụng tâm từ để hỗ trợ giảm nhẹ sự đau đớn thể xác của người bạn 
ấy, và tôi nghiệm ra rằng nhờ đó mà tâm bạn của tôi cũng có phần 
dễ chịu hơn. Bởi vì, tâm sẽ truyền tâm. Đồng thời, tôi cũng thấy 
được rằng đồng bộ với tâm vắng lặng chính là một cơ thể khỏe 
khoắn, nhờ đó mà sự phục hồi diễn ra rất nhanh. Kết quả là đã 
hạn chế được ít nhiều sự đau đớn thể xác, mặc dù chưa được 
nhiều cho lắm. 


Sao ta không thường xuyên đi thăm người bệnh, người già hay 
những người đang chịu khổ? Đương nhiên, mỗi người đều có thể 
tự mình đi, nhưng tốt nhất là mọi người cùng đi. Khi rải tâm bị 
cho một người đang chịu khổ, lúc này ta có thể cảm thọ được sự 
lan tỏa của tâm bị đang phủ khắp trái tim của người bất hạnh kia. 
Đồng thời, ta cũng có thể cảm nhận được một sự rung động đến từ 
tâm bị đang trùm lấy toàn thân của người ấy. Đau khổ sẽ được 
giảm thiểu rất nhiều khi nhập định sâu và dài. 


3. Kỳ tích đến từ cánh rừng già 


Khu rừng thường được cho rằng là một nơi ẩn chứa nhiều sự hiểm 
nguy, do có nhiều động vật hoang dã như: hổ, báo, rắn độc, v.v. 
xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi. Hơn nữa, nơi này còn có cả 
những CÕi võ hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được như 
ma quỷ chẳng hạn. Khi nghĩ tới hay bước chân vào một khu rừng, 
lúc này, ta cần có tâm từ đủ mạnh mới có thể chế ngự được những 
nỗi sợ vô hình. 


Có một câu chuyện nói về tâm từ mà mọi người rất thích nghe 
như sau: Một hôm Đức Phật gặp phải một con voi rừng hung hãn 
đã bị chuốc rượu say, lúc này Ngài vận dùng tâm từ làm cho nó 
tỉnh rượu, voi rừng liền phủ phục quỳ dưới chân Đức Phật. 


Riêng tôi cũng đã từng nghe được một câu chuyện về một vị Tỳ 
kheo sông trong rừng với tâm từ rất dũng mãnh. Có một con hồ 


mẹ cũng vì cảm nhận được nguồn năng lượng tâm từ ấy nên mới 
dám sinh và nuôi dưỡng con mình ngay tại nơi ở của vị thầy đức 
độ kia. Động vật có sự cảm nhận rất tốt đối với những người có 
tâm từ, đương nhiên cảm nhận còn tốt hơn cả con người chúng ta 
nữa. 


Có lần tôi đi vào khu rừng, đi một hồi rồi bị lạc mất phương 
hướng, lúc này trời lại rất tối. Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ trước đây 
có người nói rằng nên hướng về thần cây mà rải tâm từ thì sẽ được 
chỉ dẫn đường đi. Thế là tôi bắt đầu thực hiện và nhờ thế tôi đã 
nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Mọi người xem thử có trùng hợp 
không? Quá trình diễn tiến hôm ấy như sau: Đầu tiên tâm từ giúp 
tôi không bị hoảng loạn, nhờ đó giữ được chính niệm để xác định 
lối ra. Dù là tôi không chắc thần cây có thật sự giúp mình hay 
không, nhưng suốt con đường tôi đi ra khỏi khu rừng rất suôn sẻ 
và đúng lối. 


Còn ở câu chuyện này, chắc chẳn là có vị trời đã ra tay giúp người 
có tâm từ thoát khỏi ách nạn. Vị A la hán Tu Bồ Đề (Subhũti) có 
tâm từ rất thù thắng. Một hôm, Ngài ngồi thiển trong một cánh 
đồng nọ, thấy vậy các vị trời không cho mưa xuống. Nhưng vì thế 
mà những người nông dân rất lo lắng bị hạn hán, và rồi họ đã 
quyết định làm mái che cho Tôn giả. Mái che vừa được làm xong 
thì trời bỗng nhiên mưa như trút nước. 


Chúng ta thường thấy mỗi khi đất nước lâm nguy, nhân dân bá 
tính gặp nạn, quý thầy cô cùng các hàng Phật tử đều tụ hợp lại 
cùng nhau tụng niệm hoặc rải tâm từ cho khắp cả pháp giới, trời 
người, hết thảy chúng sinh, ngưỡng nguyện Tam bảo phù hộ độ 
trì, v.v. Từ đó, ta thấy việc rải tâm từ có công năng ngăn ngừa, 
cũng như tránh được những nguy hiếm rình rập. 


4. Kỳ tích vĩ đại 


Những câu chuyện nói về tâm từ vừa nêu trên cho thấy sức mạnh 
của tâm từ rất kỳ diệu, năng lượng của tâm ấy có thể giảm bớt 
được những nỗi khổ, niềm đau của chúng sinh. Nhưng có một 
điều ta cần phải lưu ý ý rằng, không được khởi tâm ích kỷ vì mình, 
đề cao cái tôi như cống cao ngã mạn hay cố chấp cho mình là 
đúng. 


Trong tất cả những điều kỳ diệu, sự kỳ diệu lớn nhất của tâm từ 
chính là tịnh hóa thân tâm. Khi trong ta có đủ tâm từ, chắc chắn 
sẽ đối trị được những phiền não, nhất là tâm hại và tâm sân. Tâm 
từ bao trùm lấy thân ta, hệt như nó có thể loại trừ được những sự 


đau khổ về thể xác như khi ta bị rắn độc cắn và nọc độc chạy khắp 
thân thể. 


Vai trò của tâm từ 


í lệ Kinh Thị Ca La Việt (Sigãälovãda Sutta) - một bài kinh 
quan trọng của Phật giáo Thượng tọa bộ miêu tả như sau: “Một 


hôm, Đức Phật thuyết giảng cho cư sĩ Thi Ca La Việt (Sigalovada) 
về cuộc sống của người tại gia, và dạy họ cách để duy trì mối quan 
hệ giữa người với người, cũng như trách nhiệm tự thân của họ”. 
Chúng ta cần phải hiểu răng nội dung bài kinh chắc chắn nói về 
bối cảnh văn hóa xã hội Ấn Độ đương thời, thế nhưng tới ngày 
hôm nay nội dung ấy vẫn còn giá trị ứng dụng, chẳng những 
thích hợp với nơi ta đang sinh sống, mà còn hợp với xã hội 
phương Tây nữa. 


Cư sĩ Thi Ca La Việt được Đức Phật dạy là nên lễ lạy sáu phương 
với những mối quan hệ luân thường đạo lý thường gặp như sau: 


Cha mẹ - con cái 
Thầy cô - học trò 
Chồng - vợ 

Cấp trên - nhân viên 
Tăng ni - Phật tử 


Mỗi người chúng ta đều có một bổn phận, vai trò khác nhau và 
đương nhiên không phải ai cũng được bình đẳng ngang nhau. Có 
một câu nói phổ biến hiện nay: “Mỗi người đều bình đẳng như 
nhau, nhưng có một số người sẽ được bình đẳng hơn”. Câu nói ấy 
không trái với nhân quyền, mà là giúp { ta rõ biết sự thật về nhân 
quyền là như vậy. Nhờ đó ta mới có thể thay đổi suy nghĩ tích cực 
để đời sống được trổ nên tốt hơn. Thực tế cho thấy có một số 
người may mắn được thừa hưởng một số đặc quyền, bên cạnh đó 
thì nhiều người lại rất bất hạnh như xuất thân trong tầng lớp thấp 
của xã hội và hầu như không có cơ hội để tiến thân nữa, v.v. 


Vô minh (hoặc có thể còn nhiều nguyên do khác nữa) làm cho ta 
tham ái, tật đố, va chạm xung đột và không tin tưởng lẫn nhau. 
Khi hiểu rõ được thực tướng của các pháp là Vô thường, Khổ, Vô 
ngã sẽ giúp ta có được thái độ nhận thức đúng đắn, đồng! thời sẽ 
hướng về tâm bị, biết cẩm ơn và yêu thương. Kế đến, ta sẽ hiểu rõ 
được vai trò của mình trong mọi hoàn cảnh. Nếu như diễn đúng 
vai của mình thì chắc chắn ta sẽ có được bình yên và hạnh phúc. 
Còn nếu ta diễn trật vai, tự mình cần phải biết tùy duyên thay đổi 
một cách sáng suốt, có như thế mới tốt hơn được. 


Ta cần lưu ý rằng, bất kể mối quan hệ nào đi nữa, đều có sự xuất 
hiện của con người trong đó cả. Nếu ta không khéo diễn vai của 
mình, mối quan hệ ấy chắc chẵn sẽ tan vỡ. Trong các mối quan hệ, 
tuy người có tâm thanh tịnh không bị áy náy về những lỗi lầm, 
nhưng cũng phải cần tâm từ đủ mạnh để cải thiện và duy trì được 
mối quan hệ của cả hai. 


Ở đây tôi muốn đưa ra một câu hỏi như sau: “Bạn có muốn làm 
bạn với người không giữ chữ tín không?” Chắc chắn câu trả lời của 
bạn là không rồi. “Bạn có muốn làm bạn với người không biết giao 
tiếp không?” Và đáp án cũng tương tự câu hỏi vừa rồi. Có thể bạn 
sẽ thắc mắc về tính hiệu dụng của việc rải tâm từ cho tất cả chúng 
sinh để xem ta có thể làm bạn được với họ hay không? Nhất là đối 
với những người mình chưa từng quen biết, làm sao có thể ảnh 
hưởng tới họ cho được? Theo nguyên lý đích thực là như vậy, 
nhưng phần nhiều tâm từ của chúng ta chưa đủ lớn và mạnh đến 
mức có thể làm tình bạn xa lạ được đâm chồi nảy lộc. Điều cần 
thiết lúc này là ta phải làm sao để giữ được sự tín nhiệm và thiện 
chí trong mối quan hệ của cả hai. 


Trách nhiệm giữa bạn bè với nhau: 

1. Tặng quà biếu lễ, 

2. Nói lời hòa ái; 

3. Tôn trọng riêng tư; 

4. Xem bạn như mình; 

5. Giữ gìn uy tín. 

Trách nhiệm giữa chồng với vợ hoặc người yêu với nhau: 


1. Chăm sóc bạn đời; 


2. Trông giúp của cải; 
3. Làm nơi nương tựa; 
4. Đùm bọc lẫn nhau; 
5. Quan tâm con cái. 


Mối quan hệ vừa nêu trên được xem như là một cam kết về đồng 
cam cộng khổ và tôn trọng lẫn nhau, nhất là sự chân thành quan 
tâm, giúp đỡ, yêu thương ở ba phương diện “thân miệng - ý” của 
nhau. Dang tay giúp đỡ để bạn có một nơi nương tựa tinh thần là 
việc cần phải làm và rất đáng được khen ngợi. Khi cần, có mặt kịp 
lúc, đây mới thật sự là bạn bè. Những lúc khốn khó, gian nguy, 
mới biết ai là người sẽ đồng hành với bạn đến cuối cuộc đời. 


Nét đẹp trong các mối quan hệ 


1. Cha mẹ - con cái 


C ha mẹ: dạy đỗ, trách nhiệm - thương yêu 
Con cái: nghe lời, hiếu thảo - thương kính 


Cha mẹ thường được xem là người bạn đầu đời hoặc là vị Bà la 
môn! của những đứa trẻ. Những người đã làm cha mẹ rồi đều biết 
được sự hy sinh của mình dành cho con cái. 


1 Bà la môn (brahmana): Gồm những giáo Sĩ, tu sĩ, triết gia, học giả hay các vị 
lãnh đạo tôn giáo, V.V, tức là những người giữ đặc quyền thống trị tính thần, 
chuyên phụ trách về lễ nghỉ và cúng bái. Ấn giáo xếp Bà la môn vào hàng giai 
cấp thượng đẳng và quan niệm rằng, họ được sinh từ miệng thân Brãhma, nên 
có những đặc quyên ưu tiên, đáng được tôn kính, nhất là được an hưởng đời 
sống vật chất sung túc. Ngày nay, người Ấn vẫn rất tôn sùng giai cấp này. 
Trong mắt họ, đây này là giai cấp thượng đẳng. 


Có một vị từng nói với tôi rằng, nếu như thật sự yêu thương 
những đứa trẻ của mình thì sự hy sinh ấy có thấm tháp gì đâu. Do 
đó, con cái phải có trách nhiệm nghe lời để biểu tổ sự tri ân của 
mình đối với cha mẹ... 


Thực tế thì sự việc diễn ra phức tạp hơn nhiều, có một số người 
làm cha làm mẹ nhưng bản thân chưa được giáo dục tốt hoặc 
không có đủ niềm tin kiên định đối với tôn giáo của mình, bên 
cạnh đó thì những đứa trẻ không thể nào hiểu được bản chất ý 
nghĩa thật sự của kiếp nhân sinh hoặc những suy nghĩ của người 
lớn, dần dà dẫn đến khoảng cách giữa hai thể hệ. 


Vậy tâm từ có thể giải quyết được vấn đề này không? Nếu như ta 
biết vận dụng và kết hợp giữa tri thức thế gian với trí tuệ xuất thế, 
chắc chắn là làm được. Tuy nhiên, cũng có một số người nhận 
định rằng trí tuệ xuất thế chiếm tỷ trọng nhiều hơn. 


Trách nhiệm của cha mẹ đổi với con cái: 
1. Ngăn không cho con làm điều xấu; 

2. Ủng hộ con tiếp tục làm điều tốt; 

3. Rèn kỹ năng sống cho con; 

4. Chọn người bạn đời phù hợp với con; 

5. Để lại di sản thừa kế cho con. 

Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ: 
1. Nuôi dưỡng cha mẹ khi họ về già 

2. Gánh vác trách nhiệm gia đình; 

3. Giữ gìn truyền thống gia đình; 

4. Kế thừa và phát huy di sản cha mẹ để lại; 


5. Sau khi cha mẹ qua đời, làm phước cúng dường và hồi hướng 
cho cha mẹ. 


Có một thực tế thường thấy khi con cái lớn khôn nên người, lúc 
này cha mẹ cũng đến hồi già yếu và cần nương tựa vào chúng. Thế 
là cán cân trong mối quan hệ vừa nêu dần nghiêng về những đứa 
con, nếu chúng có hiểu biết quan tâm, hỏi han thì đây đúng là 
phúc của những người đến tuổi xế chiều; còn bằng không thì... 


2. Thầy cô - học trò 
Thầy cô: nghiêm từ 
Học trò: chăm học 


Mối quan hệ giữa thầy và trò không được gắn bó lâu dài bằng mối 
quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Thầy cô có vị rất nghiêm khắc, 
nhưng có vị đễ tính và cũng có vị thì không khó cũng không dễ. Vì 
vậy, có thể nói thái độ của thầy cô như thế nào còn phải tùy thuộc 
vào biểu hiện của mỗi học sinh nữa. 


Đức Phật từng nói rằng: “Dạy học trò hệt như huấn luyện ngựa 
vậy, có con mới vừa thấy roi vung lên đã sợ mà tự khắc chạy 
nhanh rồi, nhưng cũng có con dù bị đánh thương tích đầy mình 
mà vẫn không chịu cất vó rảo bước nữa”. Điều này cho thấy, “roi 


vọt” thật sự rất cần thiết cho một số học sinh cứng đầu. 


Đức Phật có cách thức riêng để xử lý vấn đề đối với những người 
đệ tử bất kham của mình là rải tâm xả và không nói nữa. Thực tế, 
từng có một vài vị thầy cô đã trở thành kẻ độc tài do lạm dụng uy 
quyền “gõ đầu trẻ” của mình, làm cho một số học sinh mang tâm 
lý sợ hãi, từ đó dẫn đến tình trạng trốn tránh hoặc tính cách trở 
nên nổi loạn. 


Xã hội ngày nay đa phần theo chủ nghĩa bình đẳng, trật tự các 
mổi quan hệ không còn được xem trọng như trước. Nhờ sự kết nổi 
thâm tình giữa thầy và trò, giúp cho việc học trở nên ý nghĩa và 
hiệu quả cao hơn. 

Qua bao nhiêu năm dạy thiền, tôi đúc kết thêm được một kết luận 
là thây cô cần phải có trí tuệ gồm cả hai mặt đời và đạo, và đây 
chính là điểm ưu việt của thầy cô so với những giáo viên bình 
thường. Mỗi em học sinh đều có trình độ và khả năng khác nhau, 
vì vậy mức độ quan tâm của thầy cô cũng có phần khác nhau. 
Đương nhiên, lý tưởng nhất vẫn là cổ hết sức mình quan tâm theo 
đõi, và nhất là phải bao gồm cả tâm từ trong đó nữa. Khi nhận 
được sự quan tâm đúng mức và đúng thời điểm, tự nhiên các em 
học sinh sẽ cảm nhận được tâm từ và nghe lời dạy của các thầy cô 
giáo thôi. 

Trách nhiệm của thầy cô giáo đối với học trò: 

1. Dụng tâm hướng dẫn và dạy dỗ; 

2. Bảo đảm học sinh sẽ tốt nghiệp khóa học; 

3. Truyền trao hết các tri thức hay kỹ thuật ngành nghề, 


4. Giới thiệu, tiến cử học trò cho bạn bè hay đồng nghiệp của 
mình; 


5. Là nơi nương tựa, là chốn quay về cho các em học sinh đang 
chịu cảnh “mồ côi tỉnh thần”. 


Trách nhiệm của học trò đối với thầy cô giáo: 
1. Đứng dậy hành lễ với thầy cô giáo; 
2. Phục vụ trà nước khi thầy cô giảng dạy; 


3. Chuyên tâm lắng nghe bài giảng; 


4. Tiếp thu kiến thức mà thầy cô giáo truyền dạy với thái độ cung 
kính; 


5. Sẵn sàng học hồi thầy cô giáo khi cần thiết. 
3. Chồng - vợ 

Chồng: tín nhiệm và trung thực 

Vợ: tín nhiệm và trung thực 


Thời Đức Phật còn tại thể, vị thể người nam trong gia đình tuy rất 
cao, nhưng về mặt trung thực thì cần đến từ cả hai phía chồng và 
vợ. 


Thông thường, chúng ta hay nghĩ rằng sự thân mật trong mối 
quan hệ vợ chồng là điều hiển nhiên, nhưng trên thực tế, điều ấy 
chỉ đúng ở mặt nghĩa đen về thân xác thôi; còn về mặt tâm lý mà 
nói thì còn tùy thuộc vào lương tâm của mỗi người nữa. 


Trong xã hội hiện đại ngày nay, vì muốn giữ thể diện cho bản thân 
hoặc cho dòng họ, nên đôi khi người ta thường hay đóng giả một 
cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt người ngoài, nhưng thực chất 
họ đã ngâm ly thân từ lâu rồi. Điển hình như xã hội phương Tây, 
vấn đề bất bình đẳng giới tính tuy đã không ‹ còn nhiều nữa, 

nhưng điều này không có nghĩa là hai vợ chồng có thể dành cho 
nhau tâm từ dài lâu và thường xuyên. 


Có một điều khá thú vị là hơn hai mươi sáu thế kỷ trước, Đức Phật 
đã từng đưa ra mẫu hình lý tưởng của người phụ nữ với những vai 
trò thiêng liêng như: làm mẹ, làm chị, làm bạn và làm người hầu 
gái, V.V. 


Có rất nhiều câu chuyện thực tế cho ta thấy, nếu tâm từ của 
những cặp vợ chồng đủ mạnh và lớn thì cuộc sống hôn nhân mới 
hạnh phúc được. Nếu cả hai vợ chồng đến với nhau chỉ vì cảm xúc 
nhất thời hay vì thuần vật chất, chắc chắc tới một lúc nào đó cả 
hai rỗi cũng sẽ đường ai nãy đi mà thôi. 

Trách nhiệm của chồng đối với vợ: 

1. Hết mực yêu thương vợ; 

2. Không được xem thường vợ; 


3. Sống thật lòng với vợ, 


4. Chia sẻ quyền với vợ; 

5. Tặng quà ý nghĩa cho vợ. 

Trách nhiệm của vợ đối với chồng: 

1. Thật lòng thật dạ với chồng; 

2. Sử dụng đồng tiền hợp lý; 

3. Quán xuyến công việc gia đình; 

4. Giữ gìn của cải gia đình; 

5. Tháo vát siêng năng việc nhà. 

4. Cấp trên - nhân viên 

Cấp trên: đức độ, bao dung 

Nhân viên: trung thành, tận tụy 

Đối với mối quan hệ cấp trên - nhân viên, thường thì người cấp 
trên sẽ tận dụng uy quyền để thưởng phạt nhân viên của mình. 
Cũng có những trường hợp do bất mãn với đãi ngộ lương bổng mà 
các nhân viên tập hợp với nhau biểu tình phản kháng lại cấp trên, 
thậm chí là sát hại cấp trên của mình, hệt như cuộc đại cách mạng 
ở nước Nga trước đây vậy. 

Trong một xã hội tương đối bình đẳng như ngày nay, quyền hạn 
của người sếp thường sẽ bị giới hạn theo luật pháp của nước sở tại. 
Nếu không khéo thì vết xe lịch sử vẫn cứ tiếp diễn, vì vậy từ bi và 
trí tuệ là điều không thể thiểu trong mối quan hệ này. Đôi khi môi 
quan hệ giữa cấp trên với nhân viên cũng sẽ bị thay đối trật tự khi 
người nhân viên vì một lý do gì đó như được thăng cấp trên cả 
người sếp hiện tại nữa. Dù thực tế có công bằng hay không, điều 
quan trọng nhất là vẫn phải chấp nhận sự thật này. Từ đó cho 


thấy, mọi thứ đều có thể thay đổi, vì vậy cần phải sống tốt với vai 
trò hiện tại của mình là điều cần thiết. 


Trách nhiệm của cấp trên đối với nhân viên: 
1. Sắp xếp công việc phù hợp với khả năng từng nhân viên; 
2. Trả lương nhân viên đầy đủ và đúng hẹn; 


3. Quan tâm nhân viên khi họ ốm đau; 


4. Thỉnh thoảng chiêu đãi khen thưởng nhân viên; 
5. Không bóc lột sức lao động của nhân viên. 
Trách nhiệm của nhân viên đối với cấp trên: 
1. Đi làm đúng giờ; 

2. Ra về đúng giờ, 

3. Làm đúng vai trò; 

4. Tận tụy với công việc; 

5. Trung thành với cấp trên. 

5. Tăng nỉ - Phật tử 

Tăng nỉ: từ bị, trí tuệ 

Phật tử: cầu học, khiêm cung 


Mối quan hệ giữa chư Tăng nỉ với Phật tử cũng giống như mối 
quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh vậy, tuy nhiên có phần ưu 
việt hơn ở góc độ tâm linh tôn giáo. Quý Tăng ni là trưởng tử của 
Như Lai, là những người sống một đời sống phạm hạnh cho đạo 
pháp và dân tộc, nên các vị ầy phải vượt qua một số vấn đề cơ bản 
của con người và hoàn thành sứ mệnh hoằng pháp. Có câu nói: 
“Chiếc áo không làm nên thầy tư”, và trong thực tế cũng có một số 
vị không làm tròn chức trách của mình, nên đã làm cho hình ảnh 
“chiếc áo thầy tu” bị bóp méo rất nhiều. 


Từ xưa đến nay, phương diện tỉnh thần luôn vượt qua bề mặt vật 
chất thế gian. Nếu ta quán chiếu thấy được thực tướng này sẽ 
không còn phát sinh vẫn đề 8ì nữa. Và mối quan hệ giữa quý Tăng 
ni với Phật tử sẽ rất đẹp nếu cả hai cùng giữ được bổn phận và 
trách nhiệm của mình. Vì xã hội ngày nay ) là một xã hội thiên về 
chủ nghĩa bình đẳng, nên đôi khi vai trò của mỗi người cũng khá 
mờ nhạt, và điều mà mọi người đặc biệt quan tâm chính là đức 
hạnh, hay còn được gọi là đạo đức của người tại gia và xuất gia đó. 
Nếu như hàng Phật tử đủ duyên, đủ phúc báo sẽ gặp được bậc 
thiện tri thức và học được kinh nghiệm quý báu, nhất là biết cách 
ứng dụng những kinh nghiệm ä ấy vào trong đời sống hằng ngày, 
nhờ đó có được một cuộc sống chất lượng cao nơi thân và tâm. 


Trách nhiệm của Tăng nỉ đối với Phật tử: 


1. Khuyên ngăn Phật tử không làm việc ác; 

2. Khuyến khích Phật tử tiếp tục làm việc thiện; 
3. Từ bi, đức độ giáo hóa Phật tử; 

4. Khai thị thuyết pháp cho Phật tử nghe; 

5. Hướng dẫn Phật tử phương pháp tu tập thiết thực. 
Trách nhiệm của Phật tử đối với Tăng ni: 

1. Thân sống theo lời dạy nhân từ; 

2. Miệng nói những lời nhân từ; 

3. Ý nghĩ về những điều nhân từ; 

4. Cúng dường chư Tăng ni với tâm cung kính; 
5, Phát tâm hộ trì chính pháp Như Lai. 


Trong cuộc sống ngày nay, thi thoảng chúng ta giống như một 
người diễn viên với nhiều vai diễn khác nhau, đôi khi cần phải 
“nhập thế” để hoàn thành tốt những vai diễn của mình. Có lúc 
làm cha mẹ khi thì làm con cái, cũng có lúc làm cấp trên khi thì 
làm nhân viên, v.v. Vì vậy, chúng ta không thể xem nhẹ bổn phận 
và trách nhiệm của mình được, nhất là ở các nước phương Đông, 
trong đó có Việt Nam, một xã hội luôn đề cao trật tự đạo đức và 
thuần phong mỹ tục. 


Trong thực tế, đôi khi vì quá nhập vai nên các mối quan hệ ấy 
cũng rối ren, phức tạp không kém. Ở một số làng quê, quan hệ vợ 
chồng vẫn còn nhiều mâu thuẫn, bên thì tự cho mình có quyền 
quát tháo, còn bên thì dễ đâu cam chịu lắng nghe. Vì thế, mối 
quan hệ của cả hai đôi khi không được nồng ấm. 


Thường thì Phật tử quá kỳ vọng vào quý Tăng ni mà xem họ như 
những người siêu phàm. Khi họ thấy được mặt khiếm khuyết của 
các vị tu sĩ, bèn mất đi tín tâm và có ý khinh chê. Đối với một 
hành giả tu thiển thì không nên có thái độ như vậy. Khi quán 
chiếu và rõ biết thực tướng các pháp, ta sẽ hiểu được ai cũng cần 
có thời gian để trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình, kể cả 
các vị tu sĩ cũng vậy, vì họ cũng là con người như ta, cũng còn 
những phàm tình thế gian. Khi tâm hành giả đủ lớn, đủ bao dung, 
sẽ dễ dàng chấp nhận được sự thật vì “nhân vô thập toàn”. 


Một hành giả khi diễn đúng vai của mình thì những tâm thiện 
như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đều sẽ tăng trưởng tỷ lệ thuận theo 
thời gian. Và chính niệm tỉnh thức sẽ bảo vệ cũng như vun bồi 
tâm thiện rất nhiều, lúc này trí tuệ sẽ cho ta biết nên diễn vai gì là 
thích hợp nhất. 


Muốn cải thiện tốt các mối quan hệ, điều cần thiết là ta phải biết 
vun bồi hạt giống “thiện” và loại bỏ những tạp chất không cần 
thiết. Tâm từ giống như người lính mở đường hướng tới đức hạnh 
vậy, mọi thứ rồi sẽ trở nên tươi sáng và quang đãng. 


Đức hạnh có nghĩa là gì và phối hợp với tâm từ như thế nào? Nội 
dung này sẽ được nói rõ hơn ở chương sau. 


Nếu như nhận biết rõ những đức hạnh này, chúng có thể sẽ được 
bồi dưỡng để trở thành nền tảng thanh tịnh giúp ta đảm nhiệm 
những vai diễn, nó cũng giống như việc tu thiền vậy. 


Xã hội phương Tây tương đối bình đẳng, cho đù vai điễn có thay 
đổi hay tính trọng yêu có giảm thiểu đi nữa thì những đức tính tốt 
đẹp này vẫn có đủ năng lực giữ gìn mối quan hệ gắn kết giữa 
người với người. Sở dĩ, được như vậy vì người phương Tây tương 
đối chú trọng vào nỗi khó khăn và sự thiện lương ở mỗi người, 

chứ không nhìn vào địa vị hay mối quan hệ xã hội như người châu 
Á. Một khi gặp thất bại, họ cũng dễ dàng sinh tâm xả ly hơn. 


Ví như ở xã hội phương Tây, sau khi hai vợ chồng ly hôn thì họ 
vẫn có thể làm bạn tốt và vẫn còn qua lại với nhau, điều này rất 
khó xảy ra đối với những người Á Đông. Thật ra điều này cũng dễ 
lý giải bởi vì ở mỗi nền văn hóa khác nhau làm cho con người ta có 
những nhận thức và hành động không giống nhau. Điều cần chú 
ý ở đây là có người chỉ thích hợp đóng một số vai nhất định, nếu 
đóng vai khác họ sẽ không còn phù hợp và bị đuối sức. Duy chỉ 
khéo léo uyến chuyển đồng thời kết hợp với tâm từ cùng trí tuệ, 
hành giả mới có thể thích ứng được với hầu hết mọi vai diễn. 


Kinh rải tâm từ 


K.„ Rải Tâm Từ (Karaniyametta Sutta) là một bộ kinh rất 
quan trọng và phổ biền trong đạo Phật, nhất là hệ phái Thượng 
tọa bộ (Theraväda). Nội dung bài kinh tuy ngắn gọn nhưng thiết 
thực, chủ yếu là lời dạy của Đức Phật về phương pháp làm sao để 
sinh khởi tâm từ một cách hiệu quả với hai phần như sau: 


- Rải tâm từ chính là nền tẳng của đạo đức và thích hợp với mọi 
mối quan hệ xã giao. 


- Kết hợp trưởng dưỡng tâm từ cùng với các tâm vô lượng khác. 


Kinh Rải Tâm Từ mổ đầu nội dung như sau: “Nếu hành giả muốn 
đạt được trạng thái tịch tĩnh, việc cần làm là phải khéo biết làm 
những việc lợi ích”. Đây cũng chính là lời vàng cho việc hành trì 
với nguyện vọng mong muốn đạt được cảnh giới tịch tĩnh (Niết 
bàn) dành cho các hành giả. 

Nhân duyên của kinh này bắt nguồn từ việc có một vị Tỳ kheo 
đang ở trong một khu rừng thì bị loài quỷ thần làm cho kinh sợ, 
Đức Phật dạy vị ấy nên nuôi dưỡng lòng từ. 

Nội dung bài dạy này có thể ứng dụng với mọi trường hợp, nhất là 
đối với những người thường hay có mối quan hệ xã giao rộng rãi, 
thậm chí cũng rất thích hợp với những người tâm hay sân. 


MƯỜI LĂM ĐỨC HẠNH 


Sau đây là mười lăm loại đức hạnh được nhắc đến trong kinh và 
mối tương quan giữa chúng với Thiền Rải Tâm Từ: 


1. Năng lực (sakka) 


Nếu như ta đủ giàu về vật chất và tỉnh thần thì mới có khả năng 
giúp đỡ được những người xung quanh. Người nghèo không thể 
ban tặng người khác của cải vật chất, còn người không có đạo đức 
thì không có cách nào chỉ dạy người khác bối dưỡng và phát triển 
đức hạnh. Có năng lực tức là có tiềm lực và khả năng giải quyết 
vấn đề. 


Nhiều người cho rằng, đời sống tỉnh thần mới quan trọng, thể 
nhưng chúng ta không thể nào xem nhẹ vật chất. Điều quan trọng 
nhất là, làm sao để sinh tồn giữa một xã hội sống vì vật chất như 
ngày nay. Cho nên, có vị thiền sư từng nói rằng: “Cho dù chứng 
được Niết bàn, hành giả vẫn cần thức ăn và vật dụng”. Trong xã 
hội phương Tây, việc thiền tập rất được trân quý. Nhìn từ mặt tâm 
linh, nó có năng lực phát khởi tín tâm, là chiếc chìa khóa mở 
toang cánh cửa tâm thiện. Muốn yêu thương người khác, trước 
tiên phải biết thương yêu bản thân mình. Muốn làm từ thiện, đầu 
tiên phải biết trao tặng cho người thân mình trước. Chúng ta phải 
biết cách khai mở phương tiện này thì mới có thể đi sâu vào nền 
tảng của tâm từ (chỉ cho định tâm từ). 


2. Thẳng thắn (uju) 


Lòng dạ ngay thẳng và bộc trực chính là biểu hiện cho sự thành 
khẩn, nếu như ta không thành thật với chính mình thì làm sao có 
thể chân thành được với người khác. Nếu thiếu đi kết nối, giao 
thoa, nối liền tâm với tâm, gắn kết giữa người và người thì không 
cách nào phát triển mối thâm tình sâu hơn. Đặc biệt là đối diện 
với những vần đề nhạy cảm liên quan đến việc thay đổi và điều 
chỉnh một số người. Lòng ngay thẳng và bộc trực luôn thích hợp 
với mỗi đời sống cá nhân, dù là trong công việc hay tu thiền cũng 
vậy. 


Chúng ta cần phải định vị lại sở trường và sở đoản của chính 
mình, hẳn nhiên, làm được như thế cũng không dễ chút nào. Bên 
cạnh đó, ta cũng nên quan sát lại những SỞ trường và sở đoản của 
người khác, để tiện cho việc đưa ra quyết định có nên tiếp tục phát 
triển mối quan hệ giữa họ với ta hay không. Để xem giữa được và 
mất là gì? Những điều này rất cần đến sự chuyên chú chính niệm, 
có như thể thì trí tuệ mới phát sinh được. Nhờ đó tâm từ mới có 
thể dễ dàng sinh khởi và hoàn mỹ. 


3. Hết sức thẳng thắn (suhuju) 


Sự ngay thẳng và lòng thành khẩn hết mực được giải thích là 
những tổ chất bồi dưỡng và trải qua quá trình sàng lọc trong một 


thời gian dài, có nghĩa là khả năng mang đến niềm tin sâu sắc cho 
người. Thông thường, người ta dễ mở cánh cửa lòng đối với những 
người có phẩm chất này vì khi cần giúp đỡ, họ luôn có mặt kịp lúc. 
Người có tố chất ấy, thường rất kiên định với những nguyên tắc 
đúng đắn, đồng thời dũng cảm hướng thượng và khéo hiểu lòng 
người. Tóm lại, họ là những người đáng tin cậy nhất. 


4. Uyển chuyển (suvaco) 


Uyển chuyển ở đây được hiểu là người dễ tính và không chấp 
trước. Mặt khác, chấp trước ở đây chính là tự phụ, độc đoán và dễ 
sân giận, thậm chí còn giải đãi. Cho nên, dù ta vì muốn ai đó tốt 
hơn mà nói nhưng họ vẫn không chấp nhận. Như vậy, làm sao họ 
có thể tiếp thu hiệu quả để thay đổi chính mình được (bao gồm cả 
tâm từ)? Cần hiểu rằng, chúng ta có thể học tập được rất nhiều từ 
những lời phê bình của người khác, thậm chí của cả trẻ nhỏ. 


Chúng ta nhận ra rằng thật thoải mái biết bao nếu gần gũi với một 
người biết sống uyền chuyển, khéo léo. Chớ nhận định rằng người 
khéo uyến chuyển là người mềm yếu, dễ phục tùng, quen dựa 
dẫm, cam chịu những điều bất công và dễ bị làm phiền, đồng thời 
dễ bị thỏa hiệp với những điều bất thiện. Ngược lại, người sống 
uyển chuyển chẳng những biết cách nhu hòa mà lại rất khiêm 
tốn, nhất là rất biết cách lan tổa tâm hoan hỷ, khéo léo tiếp nhận 
những điều hay lẽ phải. Đây chính là phẩm chất quan trọng của 
tâm từ, nó tạo cho người ấy khả năng giao tiếp hữu hiệu với hết 
thầy mọi người. 


5. Nhu nhuyến (mudu) 


Nhu nhuyến trái ngược với sự cứng nhắc, vì con người rất nhạy 
cảm nên thông thường cứng nhắc sẽ chứa đựng tính xâm chiếm 
và gầy SỰ, khiến người khác tốn thương. Còn kiêu ngạo cũng 
giống như vết thương bị bong tróc, nếu muốn chữa lành nó, ta cần 
phải biết nhu nhuyến và khéo léo. 


Nhu nhuyến nếu như được biểu hiện ra ngoài thì nhất định giống 
như sự võ về để đứa trẻ đi vào giấc ngủ. Một người nếu có được sự 
nhu nhuyến thì những áp lực sẽ không dễ dàng xuất hiện, ngược 
lại lòng sẽ thấy hoan hỷ, vui vẻ, rồi dễ dàng sinh định, cũng nhờ 
đó mà vô cùng để phát khởi và tăng trưởng tâm từ. Chúng ta chỉ 
cần có một chút tâm sân thì không cần phải nói hay bàn đến làm 
gì cả. 


Sự nhu nhuyến của ba nghiệp thân, miệng, ý ngoài việc giúp ta 


tránh được những xung đột không cần thiết ra, nó còn mang đến 
những hiệu dụng tuyệt vời. Cho nên học hạnh nhu nhuyễn là điều 
cần phải làm. 


6. Khiêm cung (anatimäni) 


Kiêu mạn, cổng cao và tự phụ đều có mối tương quan với hữu ái 
(tồn tại sự kỳ vọng), do đó nguồn gốc của chúng bắt nguồn từ vô 
minh. Đồng thời giới hạn và quyền hành của chúng năm trong tay 
của mỗi người, một khi bị mạo phạm thì tâm lýâ ây bùng dậy cùng 
với tâm sân, chúng tạo nên tính hủy diệt vô cùng lớn. “Không kiêu 
ngạo” có công năng làm mềm dịu những phiền não trong tâm, 
hơn thế còn có thể loại bổ chúng. Nhìn từ góc độ tích cực, đây 
chính là nét đẹp của lòng khiêm hạ, nhún nhường. Xưa nay, mọi 
người đều xem đức tính này là hình ảnh tượng trưng cho bậc trí. 
Có được khiêm cung, bẩn ngã mới không bị nhấn chìm bởi những 
điều tốt đẹp khác, đồng thời ta cũng sẽ không bị trói buộc bởi tự 
ngã. 


Khi kiêu ngạo nổi lên, chúng ta khó nhìn thấy được những mong 
muốn và ưu điểm của người khác, ngược lại còn hạ thấp họ để đưa 
bản thân mình lên cao. Tốt nhất hãy nhớ rằng: “Thậm chí những 
người xấu cũng có nhiều ưu điểm, bên cạnh đó, người tốt cũng có 
những khuyết điểm”. Sau khi nhớ nghĩ như thể, chúng ta tập 
trung tư duy về vô thường, để rồi cuối cùng loại bỏ sạch tính tự 
phụ. 


Chỉ cần trong tâm ta đủ khiêm hạ, thì những đức tính tốt khác 
như sự khen ngợi, lòng biết ơn và tâm tôn kính, v.v. đều được hiện 
hữu đồng thời với tâm ây. 


7. Trỉ túc (santutthi) 


Tri túc có nghĩa là biết đủ với đời sống hiện tại. Còn người không 
biết đủ thì lúc nào cũng đòi hỏi mọi thứ nhiều hơn, đây chính là 
biểu hiện của lòng tham ái, vì họ cho rằng những vật chất ấy có 
khả năng mang đến đời sống hạnh phúc. Đầu tiên, hành giả cần 
phải nhổ sạch tham sân không thanh tịnh và lòng tham ái ích kỷ, 
như thế mới không để chúng ảnh hưởng đến những việc làm 
thiện lành, hay khiến cho hiệu dụng của tâm từ biến thành rắc 
rối, phức tạp đến mức phá hủy mọi thứ tốt đẹp. Tâm biết đủ sẽ 
giúp cho chúng ta có được sự an lạc với đời sống xuất ly. 


Vậy làm sao để tu tâm biết đủ? Và tri túc có ảnh hưởng đến ước 
muốn tương lai không? Câu trả lời còn phải xem bạn có cần đời 


sống xuất ly thế tục hay không, dù bạn muốn nhiều hay ít, thì tự 
khắc bạn sẽ đưa ra hành động phù hợp với tâm ấy. Tri túc biết đủ 
không phải chỉ vì đời sống xuất ly, mục đích chính là vừa không 
tham vừa chấp nhận được sự thật hiện tại của mình. 


8. Dễ nuôi dưỡng (subharu) 


Đức Phật thường hay khuyên dạy chúng Tỳ kheo không nên yêu 
cầu cư sĩ tại gia cúng nhiều vật phẩm, đây cũng chính là một 
trong những phương pháp để dưỡng nuôi tâm từ. Cho dù, nếu 
không được cúng dường vật phẩm, đôi khi hành giả sẽ gặp chút 
khó khăn về vật chất nhưng bù lại hành giả sẽ không mang phiền 
hà đến cho người khác. Đồng thời, khi cần giúp đỡ cũng không vì 
tính kiêu ngạo mà không dám thừa nhận mình đang cần sự trợ 
duyên từ người khác. 


Con người chúng ta đôi khi cần phải biết cách nương tựa vào 
những người xung quanh mình, bởi vì không một cá thể nào có 
thể tồn tại độc lập, kể cả những ẩn sĩ trong rừng sâu thi thoảng vì 
một việc cấp bách nào đó mà cũng phải xuống núi. Mối quan hệ 
tốt đẹp giữa người với người không chỉ thể hiện ở việc ban cho ai 
điều gì đó, mà đôi khi chúng ta cũng phải biết khéo léo đón nhận, 
vì đây cũng là một trong những cách để mình tri ân. Do đó, nếu 
như đưa ra yêu cầu và mong muốn quá nhiều tất nhiên là, có vay 
thì có trả, đôi lúc chúng ta còn phải trả nhiều hơn. Lòng biết ơn sẽ 
sản sinh sự cảm kích và nó trợ duyên nối dài cho sợi dây tâm từ. 


9. Chuyên chú vào một việc (appakicco) 


Bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều cần có thời gian để vun bồi, hơn 
nữa kết nối là một việc không phải dễ, niềm tin và sự tín nhiệm 
cũng cần được kiến lập từ từ theo thời gian. Muốn rải tâm từ cho 
người, trước tiên ta cần phải có thời gian kết nối cùng họ. 


Cha mẹ thường bận rộn công việc để cho con cái tự chăm sóc bản 
thân, làm cho mối quan hệ ngày một trở nên xa cách. Hẳn nhiên, 
cha mẹ thường nghĩ răng cổ găng kiếm thật nhiều tiền sẽ mang 
đến điều kiện vật chất cho con cái, thế nhưng như vậy chúng lại 
thiếu đi tình yêu thương, mà tình thương lại là một yếu tố vô 
cùng quan trọng để kết nối tình thân với nhau. Cũng vậy, thiển 
tập và trưởng dưỡng tâm từ cũng cần có thời gian. 


Hành giả cần phải tinh tấn tham gia Thiền Quán trong một thời 
gian dài và liên tục thì mới nhanh chóng đạt được hiệu quả và tiến 
bộ. Phải biết khéo léo sắp xếp công việc thì mới có thời gian để tu 


tập, đó cũng chính là nền tẳng cơ bản của việc tri túc. 
10. Sống tối giản (sallahukavutti) 


Sống tối giản và tri túc có một vài nét tương đồng với nhau. Đôi 
khi không cần quá nuông chiều bản thân mình, làm được như vậy 
thì hành giả mới có thể giảm thiểu tâm tham muốn vật chất. Nếu 
con người không quá bận rộn với khối tài sản kếch xù, đời ¡ sống 
tỉnh thần sẽ giảm hẳn sự ưu lo dính mắc, từ đó mới có thể tự do tự 
tại dạo khắp nhân gian. 


Hành giả với một đời sống tối giản, dù đến nơi nào cũng đều có 
thể thích nghi hoàn cảnh sống mới. Họ biết cách linh hoạt, khéo 
léo xử lý vấn đề, lợi mình lợi người và lợi cả hai. Từ đó ta thấy 
được phẩm chất này cũng phù hợp với tâm từ và nên trưởng 
dưỡng chúng. 


11. Thanh tịnh sáu căn (santindriyo) 


Sáu căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, những căn này đều là 
cửa ngõ của các ý niệm và chúng tạo nên đời sống hiện hữu của 
mỗi người. Ở đó, thông qua những hành động hợp hay không phù 
hợp với những chuẩn mực đạo đức để phản ánh. Trong quá trình 
trưởng dưỡng tâm trí, hành giả khéo bổ những hành động bất 
thiện trói buộc thân tâm mình, từ đó giúp cho mỗi ý niệm và tâm 
an định trở nên tĩnh lặng. Như vậy, mới giúp cho hành giả đi vào 
định sâu. 


Trong đạo Phật, Giới rất quan trọng, sau đó là Định và tiếp theo 
nữa là Tuệ. Hành giả chỉ có thể giữ gìn chính niệm bằng cách 
kiểm soát cũng như hạn chế phiền não sinh khởi, từ đó mới thành 
tựu được đường tu. Bởi vậy, hành giả phải nỗ lực Thiền Quán để 
tâm vắng lặng, tịch tĩnh, nhờ đó tâm từ mới phát triển mạnh mẽ 
hơn được và nhất là khiến cho phiền não không còn cơ hội để hiện 
khởi. 


12. Thành thục (nipako) 


Thành thục nghĩa là hiểu rõ cái gì là hợp thời và cái gì là không, từ 
đó mang đến lợi ích thiết thực, nhất là lĩnh vực tâm linh. Nếu chỉ 
có phát tâm và sinh khởi tâm từ thanh tịnh thôi vẫn chưa đủ. Ví 
dụ, đưa ra những thông tin mà người khác không cần thiết, sẽ 
khiến cho họ tức giận, còn đưa ra những thông báo sai lầm thì hậu 
quả khó mà tưởng tượng được. Có một vài người cảm thấy dễ 
dàng lợi dụng sự giúp đỡ của người khác, chúng ta cần phải biết 
cách bảo vệ bản thân và làm chủ chính mình. 


Trong thời gian thực hành Thiền Rải Tâm Từ, hành giả nên tư duy 
về nghiệp duyên của chính mình, xem thử có phù hợp để trưởng 
dưỡng tâm từ hay không. Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, 
thành thục là việc rất cần thiết, khi phát triển Thiển Quán ở tầng 
định sâu hơn, đó chính là trí tuệ. 


13. Không lỗ mãng (appagabbho) 


Lỗ mãng là những hành động thô lỗ. Quá trình tu tập Thiển Quán 
giúp hành giả phát triển được cảnh giới nội tâm, tâm nhờ trải qua 
sự tỉnh lọc lắng đọng trở lại rồi được tịnh hóa vào tầng lớp sâu 
lắng hơn, từ đó hành giả không còn những cử chỉ hay lời nói thô 
lỗ nữa. Các thứ lớp của thiền định cũng đồng với Giới - Định - Tuệ. 
Luyện tập cho tâm không còn thô lỗ nữa, ít nhất giúp cho ta giảm 
trừ được phiền não. Bên cạnh đó, hành giả còn có thể trưởng 
dưỡng tâm thức ngày thêm vắng lặng và thanh tịnh hơn. Nếu 
quan sát biểu hiện bên ngoài, hành giả sẽ thấy được thành quả tu 
hành thông qua những hành động từ thân, miệng, ý đối với 
những người xung quanh. Thông thường, tâm từ càng mạnh, 
càng lớn, hành động càng tịnh hóa, càng nhẹ nhàng. Sự mềm 
mồng, ôn hòa khi hành động không thô lỗ là vô cùng quan trọng, 
đây chính là thành quả do bản thân thiền sinh tích lũy lâu dài mà 
có được. 


14. Không tham luyến đời sống thế tục (kulesu ananugiddho) 


Thẳng thắn mà nói, tất cả chúng ta đều là hạng phàm phu và 
đang sống trong một đời sống thế tục, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ 
tâm dính mắc nhiều hay ít mà thôi. Đôi khi điều này cũng được 
thể hiện rõ ở việc tâm ta có khởi tham ái và chấp thủ vào những 
thứ người khác đem đến cho mình hay không. Nếu ta không khéo 
điều tiết lại, những hành động này ] lâu ngày có thể sẽ khiến cho 
đối phương phần cảm. Khi hành giả khởi tâm chấp trước, tâm từ 
sẽ bị ô nhiễm. Lúc ấy, sự thần kỳ tốt đẹp mất đi và phiền não cũng 
bắt đầu trỗi dậy theo sau đó. 


15. Không dễ dàng phạm phải bất kỳ lỗi lầm nhỏ nhặt nào mà 
bậc trí đã khiển trách (Na ca khuddamäcare kiñci, yena viñnũ 
pare upavadeyyum) 


Bậc trí thường khiển trách tất cả những việc làm bất thiện, cho dù 
là việc bất thiện ấy, có vi tế đến đâu thì cũng phá hủy đi sự thuần 
tịnh nơi tâm. Tất cả những ác hạnh, dù là rất nhỏ, tuy, không thấy 
được nhưng không được xem thường chúng. Hành giả hết sức cần 
thận để tránh gặp phải lỗi lầm. Hơn nữa, hành giả cần phải giữ gìn 


chính niệm đối với thân hành, đồng thời bảo vệ sáu căn, những 
điều này đổi với việc phát khởi tâm từ vô cùng quan trọng. 


Mong cho tất cả chúng sinh bình an hạnh phúc (Sabbe sattã 
bhavantu sukhitattä)! 


Bao gồm tất cả các loài chúng sinh (Ye keci pãnabhũtatthi). 


Những loài yếu đuối hay mạnh mẽ, v.v. tất cả đều không sót (Tasã 
vã thãvarä vanavasesä); 


Những loài hoặc dài, hoặc thô, hoặc trung tính, v.v. (DIghã vã ye 
va mahantäa majjhim3); 


Những loài hoặc nhỏ, hoặc ngắn, hoặc béo, hoặc gầy, v.v. (Rassakã 
anukathulä); 


Những loài hoặc gần, hoặc xa, v.v. (Ye va dũre vasanti avidũre); 


Những loài hoặc đã sinh, hoặc còn trong bào thai, v.v. (Bhãtã va 
sambhavesil va); 


Mong cho tất cả chúng sinh bình an hạnh phúc (Sabbe sattã 
bhavantu sukhitattä)! 


Mong cho mọi người không lừa đối lẫn nhau (Na paro param 
nikubbetha)! 


Cũng không xem thường nhau (Nãtimaññetha katthaci nam 
kiñc]); 


Không phẫn nộ, cũng không có niệm ác đối với mọi người 
(Byärosanã patighasaññ3); 


Cũng không vui mừng vì người khác chịu khổ (Nãññamaññassa 
dukkhamiccheyya); 


Giống như mẹ hiền nhớ nghĩ đến con thơ (Mãtã yathã niyam 
puttam); 


Không tiếc thân mạng mình (AÄyusä ekaputtamanurakkhe). 


Mong cho mọi người phát tâm từ vô lượng đối với tất cả chúng 
sinh (Evampi sabbabhũtesu)! 


Mong cho tâm từ bi mở rộng (Mãnasam bhãvaye aparimäanam)! 


Tâm từ bi vô lượng rộng khắp trần gian (Mettañca sabbalokasmi); 


Từ phương Trên, phương Dưới cho đến khắp mười phương 
(Uddham adho ca tiriyañca); 


Không có chướng ngại, sân nhuế, hận thù (Asambãdham 
averamasapattam)). 


Cho dù đi, đứng, nằm, ngồi (Tittham caram nisinno va sayãno va); 
Mỗi thời đều tỉnh thức (Yäva tãssa vigatamiddho); 
Đều giữ gìn chính niệm và tâm từ (Etam satim adhittheyya); 


Xây dựng đời sống an bình giữa thế gian (Brahmametam 
viharamidhamaähu). 


NĂM ĐIỀU LƯU Ý 


S au khi Đức Phật dạy chúng đệ tử phương pháp trưởn THỐNG 
đạo đức, Ngài còn hướng dân cách rải tâm từ cho các loài 


tình, nhằm để phát khởi tâm từ vô lượng phổ biến khắp hết Hành 
giả có thể vận dụng bất kỳ phương pháp nào để thực hành Thiền 
Rải Tâm Từ. Sau cùng, Thế Tôn khuyên răn chúng đệ tử chớ rơi 
vào tà kiến bằng cách kiến lập chính kiến, như vậy mới có thể 
quán chiếu sâu sắc, đồng thời tìm cầu con đường liễu sinh thoát 
tử rốt ráo. Đức Phật đã từng dạy năm việc như sau: 


1. Phương pháp hành trì 


Trong phần trước đã giới thiệu một cách giản lược về phương 
pháp Thiền Rải Tâm Từ, về chỉ tiết có thể tham khảo thêm Thanh 
tịnh đạo luận (Visuddhimagsa) của Tôn giả Phật Âm 
(Buddhaghosa), trong đó Tôn giả đã dựa vào kinh điển để trình 
bày các phương pháp một cách cụ thể nhất. 


2. Tinh tấn tu hành 


Nhìn từ sự chuyên cần tỉnh tấn Thiển Quán, hành giả mới có thể 
hiểu rõ được là không đưa đến lợi ích gì nếu chỉ nói suông mà 
không thực hành, vì đây không chỉ là sự nghiên cứu về mặt tri 
thức. Bất luận là thực tập hằng ngày hay là thiển quán hành giả 


đều phải đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết, nhất là trong việc 
tu định thì càng cần thiết hơn. Do đó, thiển bao gồm cả bốn oai 
nghi “đi, đứng, năm, ngối”. Bên cạnh đó, sự kiên trì tỉnh tấn là rất 
quan trọng. 

3. Loại trừ tà kiến 

4. Nuôi dưỡng chính kiến 

5. Bước vào Thánh đạo 

Ba điểm trên sẽ được phân tích kỹ hơn ở chương Thiền Rải Tâm 
Từ và Thiền Quán. 


PHẦN TÍCH KINH VĂN 


Nội dung đạo đức được để cập trong bài Kinh Rải Tâm Từ được 
tổng kết như sau: 


1. Mục tiêu 

Mong muốn đạt được cảnh giới tịch tĩnh, vắng lặng. 
2. Đức tính 

a) Năng lực (sakka) 

b) Thẳng thắn (uju) 

c) Hết sức thẳng thắn (suhuju) 

đd) Uyển chuyển (suvaco) 

e) Nhu nhuyến (mudu) 

f) Khiêm cung (anatimän]) 

8Ø) Tri túc (santutthi) 

h) Dễ nuôi dưỡng (subharu) 

1) Chuyên chú vào một việc (appakicco) 
j) Sống tối giản (sallahukavutti) 


k) Thanh tịnh sáu căn (santindriyo) 


D Thành thục (nipako) 

m) Không lỗ mãng (appagabbho) 

n) Không tham luyến đời sống thế tục (kulesu ananugiddho) 

o) Không đễ dàng phạm phải bất kỳ lỗi lầm nhỏ nhặt nào mà bậc 
trí đã khiến trách (na ca khuddamaäcare kiñci, yena viññũ pare 
upavadeyyum)). 

3. Hành động 

a) Rải tâm từ cho tất cả chúng sinh (phương pháp). 

b) Thiền Quán trong mọi hoàn cảnh (tinh tấn). 

4. Quán chiếu hành vi 

a) Không rơi vào tà kiến. 

b) Đủ đầy trí tuệ. 

c) Không còn tái sinh. 

Hành giả có thể đưa một số phẩm hạnh đạo đức liên kết với 
phương pháp thiến tập. Ví dụ đức tính “tri túc” (2g) là đức tính tốt 


đẹp hay nền tảng của các cặp phẩm hạnh “dễ nuôi dưỡng” (2h), 
“sống đời tối giản” (2j), “không tham luyền đời sống thể tục” (2n). 


Tri túc 


Không tham luyến 
đời sống thế tục 


Dễ nuôi dưỡng Sống tối giản 


Khi “không lỗ mãng” (2m), hành giả sẽ trở nên “uyến chuyển” 
(2đ), “nhu nhuyễn” (2e), “khiêm cung” (2£). 


04019)319ÄI95007-1016) 


Uyển chuyển Nhu nhuyến Khiêm cung 


“Ngăn ngừa ba nghiệp bất thiện” (20) và “Thanh tịnh sáu căn” 
(2k), cơ bản là tương đồng với nhau, phía trước là hướng vào thân 
nghiệp, còn nội dung phần sau tương đối rộng. 


Ngăn ngừa Thanh tịnh sáu căn 


ba nghiệp bất thiện 


Ba nhóm phẩm chất đạo đức vừa nêu trên đều là nền tảng cơ bản 
giúp hành giả dễ dàng trưởng dưỡng tâm từ. 


Còn những đặc tính khác như “năng lực” (2a), “thẳng thắn” (2b), 
“hết sức thẳng thắn” (2c) dường như đều có thể ứng dụng với toàn 
bộ quá trình thiền tập. Trong đó (2b) và (2c) được hình thành từ 
(2a). “Thành thục” (21) cũng hình thành từ những bước ứng dụng 
như trên. 

Duy chỉ có “chuyên chú vào một việc” (2i) là chưa được đề cập đến 
ở đây, vì đức tính này không chỉ là tiền để của tri túc (đối với nhu 
cầu của thế gian) mà còn cần nhiều thời gian để tu tập Thiền 
Quán. 


Biểu đồ tóm tắt 


1. Không rơi vào tà kiến 
2. Đủ đầy trí tuệ 
3. Không còn tái sinh 


Thiền Quán 
1, Định tâm từ 
: 2. Tỉnh tấn hành trì 
Phương pháp bo 


Chuyên chú vào một việc | 


⁄ ` Năng ' Hết Ô Trí 
2z 2a Ì Không lỏ \ lực ( sức ( tuệ 
Í pm đủ măng j thẳng 
—⁄ thắn | 
Ngăn ngừa các 
nghiệp bất thiện Thành 
Trợ duyên _ Sẽ ˆ thục 
(Tịnh hóa các trạng thái tâm thức 
dẫn đến tu trì hiệu quả] Thẳng 
thắn 
Nắng lực 
(một dạng tiềm năng) 


Từ biểu đồ tóm tắt ở trên, ta thấy được một số điểm trọng yếu như 
sau: 


1. Tịch tĩnh, vắng lặng là điều kiện cần thiết để trưởng dưỡng tâm 
thiện; 


2. Một khi nội tâm được tịnh hóa rồi thì tâm sẽ trở nên nhu _ 
nhuyễn, đồng thời mang đến cho tâm từ sức hấp dẫn thù thắng, 
định lực và hạnh phúc; 


3. Biết tri túc sẽ được nhiều thuận duyên để tu tập Thiển Quán 
như: thời gian và tỉnh thức. 


4. Thành thục, chín muổi là ánh sáng chiếu tỏ quá trình tu tập. 


Thiến rải tâm từ và thiển quán 


N. êu như hành giả muốn tìm được sự giải thoát rốt ráo từ 
trong biển khổ sinh, lão, bệnh, tử, ưu buồn, khổ não thì phải tu 


Thiền Quán, từ đó mới có thể chứng được thực tướng cứu cánh và 
sự vắng lặng, tịch tĩnh. Tuy rằng tất cả đối tượng và kết quả đem 
lại của Thiền Rải Tâm Từ và Thiền Quán không giống nhau, 
nhưng hẳn nhiên cả hai có thể tạo thành một tổ hợp mang đến 
nhiều thuận duyên cho hành giả. Nghĩa là hành giả vừa có thể 
thuần thục Thiền Quán lại thạo rõ được Thiền Rải Tâm Từ. Đương 
nhiên kiên trì hành thiền là yếu tố quan trọng giúp hành giả mở 
ra cánh cửa giải thoát. 


Phần sau cùng của Kinh Rải Tâm Từ đề cập đến Thiền Quán: 
1. Không rơi vào tà kiến; 

2. Đủ đây trí tuệ; 

3. Không còn tái sinh. 


Tà kiến tức là chỉ những quan điểm trái ngược với thực tướng. Ví 
dụ như cho rằng vô thường là thường, lấy khổ làm vui, vô ngã tức 
hữu ngã. Kỳ! thực, Tam cộng tướng hay còn gọi là Tam pháp ấn (Vô 
thường, Khổ, Vô ngã) chủ yếu dùng những ngôn ngữ khác nhau 
để chuyển tải những thực tướng không thể nói, không thể nghĩ 
bàn, nhằm để mọi người dễ hiểu hơn. “Kiến” (ditthi) là những 
quan điểm chỉ cho những ý kiến hay nhận xét lệch lạc đối với 
những vấn đề nghiêm trọng. Tất cả nhằm nhấn mạnh những tín 
ngưỡng không đúng, đồng thời cứng nhắc và làm ảnh hưởng đến 
ba nghiệp nơi thân, miệng và ý. Đây vốn là những vấn đề quan 
trọng đối với việc tu tâm và hành nghiệp. Nếu như vẫn còn tà kiến 
thì không thể chứng ngộ được. 


Đôi lúc bạn sẽ phải ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng người đạt 
được tâm từ sâu đôi khi vẫn còn tà kiến. Một hành giả nếu chưa 


trải qua quá trình Thiển Quán thì cho dù là nhà tư tưởng, nhà lý 
luận giỏi khi phân tích khái niệm cũng có những tư duy và kết 
luận sai lầm. Đó là vì chân lý ở tầng thứ sâu sẽ vượt trên cả khái 
niệm, lúc này cần phải có tuệ giác nhạy bén trực tiếp thể nghiệm, 
may ra mới có thể chứng ngộ được. 


Nhưng những điều vừa nêu không thể ngăn chặn chúng ta dùng 
tâm từ bị và một trái tim ấm để lan tỏa việc thiện lành, đây chỉ là 
mắng khuyết của phần liễu ngộ thực tướng ở tầng sâu mà thôi. 
Định sâu của tâm từ cũng sản sinh từ khái niệm, chúng ta có thể 
sẽ đưa ra những kết luận mang tính hư vọng, cho rằng những thể 
nghiệm đó là chân lý tuyệt đối, cho nên phải luôn tỉnh thức, đồng 
thời phải chú tâm và cẩn thận để không rơi vào tà kiến. 


“Trí kiến” ở đây là chỉ cho “quán trí”, tức là nhờ chứng ngộ thực 
tướng mà hiểu rõ bản chất vấn đề, điểm chính ở đây là “vô ngã”, là 
bộ phận thường khiên con người hiếu sai. Quan điểm “vô ngã” với 
ý nghĩa xóa bỏ những quan niệm tiêu cực về tự ngã thường tồn 
hay thân tâm bất biển, đồng thời nó cũng hàm chứa cả mặt tích 
cực, nghĩa là sự hiển hiện của vạn pháp tự nhiên. Tướng trạng của 
nó đều được trải nghiệm trực tiếp thông qua giác tri thanh tịnh. 
Chỉ cần có được giác tri sâu sắc thì sự thể nghiệm càng uyên thâm. 
Do đề tài vừa nêu đã vượt ra ngoài phạm vi của quyển sách, nên ở 
đây tôi chỉ có thể trình bày sơ lược như sau: Phương pháp Thiền 
Quán, chính là “rõ biết quán chiếu”, cho đến khi hoàn toàn chứng 
ngộ, vượt qua khỏi sinh tử thì cũng chính ngay đó chuyển hóa 
được sinh tử luân hồi, tịnh hóa hoàn toàn phiền não và cuối cùng 
đạt được giải thoát. 


Vậy làm sao để thực hành cùng lúc giữa Thiển Rải Tâm Từ và 
Thiền Quán? Dường như có sự mâu thuẫn nội dung giữa Thiền 
Quán với Thiền Rải Tâm Từ? Còn nhớ có người hỏi tôi: “Nếu như 
sự nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ là hiện tượng, hoặc chỉ là thực 
tướng, thì xem ra tâm từ rất thô và nông cạn, vậy thì mục đích 
Thiền Rải Tâm Từ là gì?” 


Thực tế là đối tượng quán chiếu của Thiền Rải Tâm Từ hay Thiền 
Quán không thể xuất hiện cùng lúc trong tâm, đây cũng chính là 
điểm khác biệt giữa hai loại thiền pháp vừa nêu. Đối tượng của 
Thiền Rải Tâm Từ là khái niệm về một đối tượng nào đó (tức cá 
nhân), còn với Thiền Quán là thực tướng (tức là tự tướng của sắc 
pháp và danh pháp hoặc là tam pháp ấn). Nhưng mỗi khi chúng ta 
nghĩ rằng khái niệm đến từ thực tướng, như vậy cả hai đều hàm 
chứa tính quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. 


Khái niệm và thực tướng giống như hai tầng lớp hoặc là hai lối đi, 
khái niệm chỉ cho con người sống \ trong cõi thế, còn thực tướng 
chính là kỹ năng vận hành của mỗi cá nhân trong đời sống thể 
tục. Thế nên, ta không thể nào chia tách thành hai thể riêng biệt 
được. 


Ví dụ khi hành giả tu tập Thiền Quán, học đến nhân vô ngã!, và 
tất cả chỉ là quá trình, nếu như hướng về đời sống thế tục, điều 
này không có chút ý nghĩa nào cả. Nhưng trải qua một thời gian, 
chúng ta mới phát hiện ra rằng tâm từ mạnh hơn nhiều so với lúc 
trước. Điều này có được là do Thiền Quán mang đến cho tâm hành 
giả một sự tịch tĩnh và vắng lặng. Kỳ thật đây là tâm từ đối với 
bản thân, sau khi tâm từ đã được lan tổa đầy khắp tự thân thì 
hành giả mới tiếp tục rải tâm từ cho những người khác. 


1 Nhân vô ngã: Thân và tâm của chúng sinh đều do Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thúc) hợp thành, đều bị vô thường chỉ phối, do đó không có một chủ thể 
nào là bất biến cả. 


Bước tiếp theo, chúng ta đều là một bộ phận trong quá trình tiến 
hóa của thiên nhiên, cho nên có thể nhìn thấy được tiểm năng và 
sự lương thiện của người khác. Giữa mỗi cá nhân chẳng phải khác 
biệt lớn như chúng ta đã thấy. Hiểu như thế sẽ làm cho tâm từ của 
chúng ta biến mãn khắp nơi. 


Vấn đề thứ hai, một vấn đề tương đối thực tế, đó chính là làm sao 
để dung hòa được hai phương pháp Thiền Quán và Thiền Rải Tâm 
Từ. Cơ bản có ba cách như sau: 


1. Trước tiên nên tu Thiền Rải Tâm Từ, sau đó tu Thiền Quán; 


2. Tu Thiền Quán trước, sau đó thực hành Thiền Rải Tâm Từ để 
trợ duyên; 


3. Thực hành Thiền Quán và Thiền Rải Tâm Từ cùng lúc. 
Mỗi một cách thức thiền tu sẽ được giải thích rõ phía sau: 


Cách thức thứ nhất có thể nảy sinh vấn đề: “Trước khi chuyển đổi 
qua Thiền Quán, thì tâm từ đạt đến trình độ như thế nào?” Câu trả 
lời ít nhất phải đạt được Cận hành định, nhờ đó năm triển cái mới 
không sinh khởi. Đây chính là nền tảng căn bản của Thiền Quán. 
Nếu như dư dả thời gian, ta sẽ thực hành Thiền Rải Tâm Từ 
chuyên sâu hơn nữa. 


Đối với cách thứ hai, khi hành giả hiểu rõ về Thiển Quán đến một 
trình độ nhất định thì có thể chuyển đổi sang Thiền Rải Tâm Từ. 
Ở đây đặt ra giả thiết rằng hành giả đã đạt đến quán trí thứ tư 
trong mười sáu pháp quán trí: Sinh diệt tùy quán trí. Nhưng nếu 
như hành giả đã thành tựu được một số kỹ năng, phương pháp 
luyện tập căn bản thì chuyển qua Thiền Rải Tâm Từ cũng được. 
Thực tế khi tu tập Thiền Chỉ, hành giả khó tránh khỏi “rơi vào tà 
kiến” hoặc là đắm chìm trong “mười loại quán nhiễm”1. 


1 Mười loại quán nhiễm: 1. Ánh sáng; 2. Trí; 3. Vui mừng; 4. Khinh an; 5. Lạc; 
6. Thăng giải; 7. Thôi thúc; 8. Hiện khởi; 9. Xã; 10. Dục. 


Có nhiều phương pháp khác nhau, nếu cảm thấy phù hợp, thích 
ứng thì có thể thay đổi giữa Thiền Quán với Thiển Rải Tâm Từ. 
Nhưng tôi khuyên quý hành giả, trong giai đoạn này, chúng ta chỉ 
nên chuyên tu một thiền pháp. Và đường như trong rừng thiền thì 
việc đồng thời thực hành hai loại thiền pháp có vẻ dễ dàng hơn. 
Như vậy, hành giả phải nắm bắt được nền tẳng căn bản của một 
trong hai thiển pháp, để tránh khỏi xung đột. Nếu muốn tránh sự 
xung đột sâu hơn, hành giả cần phải có quyết định sáng suốt cụ 
thể và rõ ràng đối với nhân duyên, điều kiện và thời gian của việc 
Thiền Quán. Có như vậy mới tránh khổi phát sinh vấn đề khi thay 
đổi pháp tu, uyển chuyển thay đổi vốn dĩ là một nghệ thuật cần 
phải học tập. 


Mặt quan trọng khác nữa là khi Thiền Rải Tâm Từ cần phải bảo 
đảm việc duy trì chính niệm. Nói cách khác, có nghĩa là nếu như 
khi Thiền Quán đủ sâu và đã có được thói quen tốt, chính niệm sẽ 
tự xuất hiện trong lúc đang thực hành Thiền Rải Tâm Từ. Thoạt 
nghe có về như mâu thuẫn, nhưng sự thật tâm chúng ta đủ khả 
năng chuyển đổi hai phương pháp thiền với nhau một cách 
nhanh chóng và suôn sẻ. 


Đối với những vị thiền sinh mới mà nói, một khi đã học được cả 
hai kỹ thuật thiền tập thì mới gặp phải vấn đề vừa nêu. Ở đây, chủ 
yếu chỉ cho quá trình đã trải qua sự huấn luyện bài bản về một 
loại thiền pháp trong suốt thời gian tham gia khóa thiền. 


Về phần thiền tập mỗi ngày, vì không cần phát khởi định sâu, nên 
hành giả có thể tự chọn cho mình một phương pháp thiển phù 
hợp. Ví dụ trong thời gian một tiếng, hành giả nên Thiền Rải Tâm 
Từ khoảng mười lăm phút, thời gian còn lại thì Thiền Quán cũng 
được. Bên cạnh đó, cũng có thể tùy nghỉ thay đổi, miễn sao cảm 
thấy thoải mái và an yên là được. 


Ngoài ra, nếu cảm thấy Thiền Rải Tâm Từ đã dần thành thói quen 
thì hành giả nên tiếp tục duy trì. Bên cạnh đó, hành giả cũng có 
thể sắp xếp thời khóa buổi sáng chuyên Thiền Rải Tâm Từ và buổi 
tối chuyên về Thiền Quán, hoặc ngược lại, tùy theo sở thích của 
mỗi người. 


Nhưng có một điều cần phải lưu ý là trước khi muốn thay đổi 
phương pháp, hành giả cần phải tự mình đưa ra quyết định rõ 
ràng và không được thay đối lung tung. 


Qua nhiều năm quan sát thực tiễn, tôi phát hiện có những thiển 
sinh chỉ muốn chuyên về Thiền Rải Tâm Từ không thôi. Ở đây có 
một yếu tổ cần được nhìn lại, đó chính là trình độ căn cơ và nhu 
cầu thực tế của mỗi người. Nếu vị nào tâm sân hận còn nhiều hay 
chưa làm chủ được cảm xúc, nên chuyên về Thiền Rải Tâm Từ, 
Nhờ vào sự nỗ lực thực hành thường xuyên, chắc chắn các mối 
quan hệ xã giao của vị ấy cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Ởgiai 
đoạn sơ cơ, chúng ta không vội bởi vì trước sau gì cũng cần phải 
bước vào con đường Thiền Quán, sau đó hành giả mới có thể giải 
thoát sinh tử được. 


Vì vậy, “Vipassanã mới là phương pháp hữu hiệu duy nhất đưa 
hành giả trở về với ngôi nhà chân chính thuộc về mình và ngôi 
nhà ây luôn hiện hữu trạng thái vắng lặng, tịch tĩnh...” 


Phụ lục 


KINH GIÁO THỌ THỊ CA LA VIỆT 
(SIGÄLOVÄDA SUTTA)1 


1 Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Kinh Trường bộ II, Kinh Giáo Thọ Thi Ca 
La Việt, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Nxb. TP.HCM, 1991, trang 529 - 
247. 


N hư vậy tôi nghe: 


1. Một thời Thế Tôn sống ở Räjagaha (Vương Xá thành), tại 
Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakaniväpa (chỗ tìm ăn của loài sóc). 
Lúc bấy giờ, Singãlaka (Thi-ca-la-việt), Gia chủ tử, dậy sớm, ra 
khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp 
tay đẳnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng 
Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. 


2. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá 
khất thực. Thế Tôn thấy Singälaka, Gia chủ tử, dậy sớm, ra khổi 
thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay 
đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, 
hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. Thấy vậy Ngài nói với 
Singälaka, Gia chủ tử: 


- Này Gia chủ tử, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, 
với áo thầm ướt, với tóc thầm ướt chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng, hướng Đông... hướng Thượng? 


- Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có đặn con: “Này con 
thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng”. Bạch Thế Tôn, con kính 
tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi 
sáng dậy sớm, ra khổi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc 


thấm ướt, chấp tay đẳnh lễ các phương hướng, hướng Đông... 
hướng Thượng. 


- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu 
phương không phải như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào là lễ bái 
sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, đảnh 
lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giẳng 
pháp ấy cho conl 


- Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Singãlaka, Gia chủ tử vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

3. - Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não 
được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu 
nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị này, nhờ từ bỏ mười bổn ác 
pháp, trở thành vị che chở sáu phương; vị này đã thực hành để 


chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời này và đời sau. Sau 
khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú, Thiên giới. 


Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia chủ tử, 
đó là nghiệp phiền não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, 
nghiệp phiền não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp 
phiền não này đã được trừ diệt. 


Thế Tôn thuyết giẳng như vậy. 

4. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

Sát sanh và trộm cắp, 

Nói láo, lấy vợ người, 

Kẻ trí không tán thán, 

Những hạnh nghiệp như vậy. 

5. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Ác nghiệp làm 
do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu si, 
ác nghiệp làm do sợ hãi. Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không 


tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không 
làm ác nghiệp theo bốn lý do. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
6. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
Ai phần lại Chánh pháp, 
Vì tham, sân, bố, si, 
Thanh danh bị sứt mẻ 
Như mặt trăng đêm khuyết. 
Ai không phản Chánh pháp, 
Vì tham, sân, bố, sỉ, 
Thanh danh được tròn đủ, 
Như mặt trăng đêm đầy. 


7. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? Này 
Gia chủ tử, đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài 
sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài 
sản. La cà đình đám hý viện là nguyên nhân phung phí tài sản. 
Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản. Giao du ác hữu 
là nguyên nhân phung phí tài sản. Quen thói lười biếng là nguyên 
nhân phung phí tài sản. 


8. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản 
hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, 
thương tổn danh dự, để lộ âm tàng, và thứ sáu là trí lực tốn hại. 
Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy. 


9. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: 
Tự mình không được che chở hộ trì, vợ con không được che chở hộ 
trì, tài sản không được che chở hộ trì, bị tình nghỉ là tác giả các ác 
sự, nạn nhân các tin đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ 
não. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy 
hiểm như vậy. 


10. Này Gia chủ tử, la cà đình đám ký viện có sáu nguy hiểm: Luôn 
luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, chỗ nào có nhạc, chỗ 
nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trống. Này Gia 
chủ tử, la cà đình đám ký viện có sáu nguy hiểm như vậy. 


11. Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu thắng 
thì sanh oán thù, nếu thua thì tâm sanh sâu muộn, tài sản hiện tại 


bị tốn thất, tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực, bằng 
hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì 
người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ. Này Gia chủ tử, đam 
mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy. 

3Ì) Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Những 
kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá nguy, lường gạt, 


bạo động là những người bạn, là những thân hữu của người ây. 
Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm như vậy. 


13. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm: “quá 
lạnh”, không làm việc; “quá nóng”, ; không làm việc; “quá trể”, 
không làm việc; “quá sớm”, không làm việc; “tôi đói quá”, không 
làm việc; “tôi quá no”, không làm việc. Trong khi những công việc 
phải làm lại không làm. Tài sản chưa có không xây dựng lên, tài 
sản có rồi bị tiêu thất. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu 
nguy hiểm như vậy. 
Thế Tôn thuyết giẳng như vậy. 
14. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn, bạn bằng mồm, 

Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè. 

Ngủ ngày, thông vợ người, 

Ưa đấu tranh, làm hại, 

Thân ác hữu, xan tham, 

Sáu sự não hại người. 

Ác hữu, ác bạn lữ, 

Ác hạnh, hành ác xứ, 

Đời này cả đời sau, 

Hai đời, người bị hại. 


Cờ bạc và đàn bà, 


Rượu chè, múa và hát, 
Ngũ ngày, đi phi thời, 
Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 

Chơi xúc xắc, uống rượu, 
Theo đuổi đàn bà người, 
Lễ sống của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 
Không thân cận bậc trí, 
Người ấy tự héo mòn, 

Như trăng trong mùa khuyết. 
Rượu chè không tiền của, 
Khao khát, tìm tửu điểm, 
Bị chìm trong nợ nần, 
Như chìm trong bồn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mất gia đình. 

Ai quen thói ngủ ngày, 
Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say sướt mướt, 
Không thể sống gia đình. 
Ở đây ai hay than 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 


Quá chiều, quá trễ giờ, 


Sẽ bỏ bê công việc, 

Lợi ích, điều tốt lành, 

BỊ trôi dạt một bên. 

Ai xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 

Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ. 


15. Này Gia chủ từ, có bốn hạng người phải xem không phải bạn, 
dầu tự cho là bạn: Người vật gì cũng lấy phải được xem không 
phải bạn, dầu tự cho là bạn; người chỉ biết nói giỏi phải được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn; người khéo nịnh hót phải được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; người tiêu pha xa xỉ phải 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


16. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy phải 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Người vật gì cũng 
lấy, cho ít xin nhiều, vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho mình. Này 
Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp người vật gì cũng lấy phải 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


17. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi phải 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Tỏ lộ thân tình việc 
đã qua; tỏ lộ thân tình việc chưa đến; mua chuộc cảm tình bằng 
sáo ngữ; khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình. Này Gia chủ 
tử, như vậy là bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi phải được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


18. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kể nịnh hót phải được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Đồng ý các việc ác; không đồng 
ý các việc thiện; trước mặt tán thán; sau lưng chỉ trích. Này Gia 
chủ tử, như vậy là bốn trường hợp kẻ nịnh hót phải được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


19. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ phải 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Là bạn khi mình 
đam mê các loại rượu; là bạn khi mình du hành đường phố phi 
thời; là bạn khi mình la cà đình đám hý viện; là bạn khi mình đam 
mê cờ bạc. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người tiêu 
pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
20. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
Người bạn gì cũng lấy, 
Người bạn chỉ nói giỏi, 
Người nói lời nịnh hót, 
Người tiêu pha xa xỉ. 
Cả bốn, không phải bạn, 
Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đầy sợ hãi. 


21. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn chân 
thật: Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật; người 
bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là 
bạn chân thật; người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là 
bạn chân thật; người bạn có lòng thương tưởng phải được xem là 
bạn chân thật. 


22. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải 
được xem là bạn chân thật: Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng 
dật; che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật; là chỗ nương 
tựa cho bạn khi bạn sợ hãi; khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn 
của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. Này Gia chủ tử, như vậy có 
bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải được xem là người bạn 
chân thật. 


23. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung thủy 
trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân 
thật: Nói cho bạn biết điều bí mật của mình; giữ gìn kín điều bí 
mật của bạn; không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám hy sinh 
thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, 
người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được 
xem là người bạn chân thật. 


24. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi 
ích phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn chận bạn không 

làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho bạn nghe điều 
bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. Này Gia 
chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích 


phải được xem là người bạn chân thật. 
25. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương tưởng 
phải được xem là người bạn chân thật: Không hoan hỷ khi bạn gặp 
hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn chận những ai nói 
xấu bạn; khuyến khích những ai tán thán bạn. Này Gia chủ tử, 
như vậy có bổn trường hợp, người bạn thương tưởng phải được 
xem là người bạn chân thật. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
26. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

Bạn sẵn sàng giúp đỡ, 

Bạn chung thủy khổ vui, 

Bạn khuyến khích lợi ích, 

Bạn có lòng thương tưởng. 

Biết rõ bốn bạn này, 

Người trí phục vụ họ, 

Như mẹ đối con ruột. 

Người trí giữ giới luật, 

Sáng như lửa đổi cao. 

Người tích trữ tài sản, 

Như cử chỉ con ong, 

Tài sản được chồng chất, 

Như ụ mối đùn cao, 

Người cư xử như vậy, 

Chất chứa các tài sản, 

Vừa đủ để lợi ích, 

Cho chính gia đình mình. 


Tài sản cần chia bốn, 


Để kết hợp bạn bè: 

Một phần mình an hưởng, 
Hai phần dành công việc, 
Phần tư, phần để dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn. 


27. Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? 
Này Gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau: Phương 
Đông cần được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần được hiểu là sư 
trưởng. Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Phương Bắc cần được 
hiểu là bạn bè. Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công. 
Phương Trên cần được hiểu là Sa-môn, Bà-la-môn. 


28. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con phải phụng 
dưỡng cha mẹ như phương Đông: “Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi 
dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn 
giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm 
tang lễ khi cha mẹ qua đời”. Này Gia chủ tử, được con phụng 
dưỡng như phương Đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng 
thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; 
khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp; cưới vợ 
xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con. 


Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như 
phương Đông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con 
theo năm cách. Như vậy phương Đông được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


29. Này Gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư 
trưởng như phương Nam: Đứng dậy để chào; hầu hạ thầy; hăng 
hái học tập; tự phục vụ thầy; chú tâm học hồi nghề nghiệp. Này 
Gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm 
cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ 
tử theo năm cách: Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo 
huấn luyện; dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì; dạy 
cho thuần thục các nghề nghiệp; khen đệ tử với các bạn bè quen 
thuộc; bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 


Này Gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng 
như phương Nam theo năm cách và sư trưởng có lòng thương 
tưởng đến đệ tử theo năm cách. Như vậy phương Nam được che 
chở, được trở thành an ổn và thoát khối các sự sợ hãi. 


30. Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ 
như phương Tây: Hết mực yêu thương vợ, không bất kính đối với 
vợ; trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang 
cho vợ. Này Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo 
năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 
năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà 
con; trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo 
léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 


Này Gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như phương 
Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 
năm cách. Như vậy phương Tây được che chở, được trở thành an 
ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


31. Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè 
như phương Bắc: Bố thí; ái ngữ; lợi hành; đồng sự; không lường 
gạt. Này Gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc 
theo năm cách như vậy, bạn bè có lòng thương tưởng vị thiện nam 
tử theo năm cách: Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng; bảo 
trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng; trở thành 
chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm; không tránh xa 
khi vị thiện nam tử gặp khó khăn; kính trọng gia đình của vị thiện 
nam tử. 


Này Gia chủ tử, như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử 
như phương Bắc theo năm cách và bạn bè có lòng thương tưởng vị 
thiện nam tử theo năm cách. Như vậy phương Bắc được che chở, 
được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


32. Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử 
với hạng nô bộc như phương Dưới: Giao việc đúng theo sức lực 
của họ; lo cho họ ăn uống và tiền lương; điều trị cho họ khi bệnh 
hoạn; chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh thoảng cho họ nghỉ 
phép. Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối 
xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương tưởng 
đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ 
dậy; đi ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo làm các 
công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 


Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh chủ nhân đối xử 
như phương Dưới với năm cách, có lòng thương tưởng đối với 
Thánh chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che 
chở, được trở thành an ổn và thoát khối các sự sợ hãi. 


33. Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị 


Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: Có lòng từ trong hành động 
về thân; có lòng từ trong hành động về khẩu; có lòng từ trong 
hành động về ý; mở rộng cửa để đón các vị ấy; cúng dường các vị 
ấy các vật dụng cần thiết. Này Gia chủ tử, các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn được vị thiện nam tử đối xử như phương Trên theo năm cách 
như vậy, có lòng thương tưởng vị thiện nam tử ấy theo năm cách 
sau đây: Ngăn họ không làm điều ác; khuyến khích họ làm điều 
thiện; thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe; 
làm cho thanh tịnh điều đã được nghe; chỉ bày con đường đưa đến 
cõi Trời. 

Này Gia chủ tử, các vị Sa-môn, Bà-la-môn được thiện nam tử đối 
xử như phương Trên với năm cách, và các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. Như vậy 
phương Trên được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các 
sự sợ hãi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
34. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

Cha mẹ là phương Đông, 

Sư trưởng là phương Nam, 

Vợ chồng là phương Tây, 

Bạn bè là phương Bắc, 

Nô bộc là phương Dưới, 

Sa-môn, Bà-la-môn, 

Có nghĩa là phương Trên. 

Cư sĩ vì gia đình, 

Đảnh lễ phương hướng ấy. 

Kẻ trí giữ Giới, Luật, 

Từ tốn và biện tài, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 


Nhờ vậy được danh xưng. 


Dậy sớm không biếng nhác, 
Bất động giữa hiểm nguy, 
Người hiền, không phạm giới, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Nhiếp chúng, tạo nên bạn, 
Từ ái, tâm bao dung, 

Dẫn đạo, khuyến hóa đạo, 
Nhờ vậy được danh xưng. 
Bố thí và ái ngữ, 

Lợi hành bất cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, 
Theo trường hợp xử sự. 
Chính những nhiếp sự này, 
Khiến thể giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăn, 
Vòng theo trục xe chính. 
Nhiếp sự này vắng mặt, 
Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hưởng thọ, 
Sự hiếu kính của con. 

Do vậy bậc có trí, 

Đối với nhiếp pháp này, 
Như quán sát chấp trì, 


Nhờ vậy thành vĩ đại, 


Được tán thánh, danh xưng. 
35. Khi được nghe vậy, Singälaka, Gia chủ tử bạch Thế Tôn: “Thật 
vì diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quãng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, nay 
con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


KINH TÂM TỪ (METTA SUTTA) 
Người khéo léo bản thiện, 
Và mong cầu an bình, 
Nên thể hiện (như vầy): 
Có năng lực, hiền hòa, 
Ngay thẳng, thật ngay thẳng, 


Nhẹ nhàng và khiêm tốn, 


Sống dễ dàng, tri túc, 

Các căn được chế ngự 

Cẩn trọng, không trơ tráo 
Không tham đắm gia đình 
Không làm điều sai trái, 


Bậc hiền trí chê cười. 


Người ấy nên thực hành, 


Giữ tâm niệm như sau: 


Nguyện tất cả chúng sinh, 
Được hạnh phúc an bình, 
Nguyện cho tâm chúng sinh, 


Được vui lòng như ý. 


Chúng sinh dù yếu mạnh, 
Dài cao hoặc trung bình, 
Thấp, nhồ hay to lớn, 

Có mặt hay khuất mặt, 
Dù ở gần ở xa, 


Chưa sinh và đã sinh. 


Không trừ chúng sinh nào, 
Nguyện cho tâm tất cả, 

Được tràn đầy hạnh phúc! 
Không lừa đảo lẫn nhau, 
Thường bất khinh khắp chốn. 
Khi tâm đang oán giận, 
Không mong hay nguyền rủa, 
Cho ai khác bị hại, 

Như là một người mẹ, 

Luôn che chở cho con, 


Bằng cả mạng sống mình. 


Hãy phát tâm vô lượng, 
Cho lòng Từ vô biên, 
Bao trùm cả thế giới 
Trên, dưới và khắp nơi, 
Không cách trở hẹp hòi, 


Hết giận hờn thù ghét. 


Khi đang đứng hay đi, 
Khi ngồi hay khi nằm, 
Bao giờ còn thức tỉnh, 
Giữ niệm “Từ Bi” này, 
Đây chính là tâm trạng: 


Cao Đẹp nhất trong đời. 


Không rơi vào tà kiến, 
Giữ đạo đức, trí tuệ, 
Từ bỏ các căn dục. 
Ai làm được như vậy: 
Không còn chui bào thai, 
Quay lại thể gian này. 
Anh dịch: Bhante Rahula 


Việt dịch: Lê Kim Kha 


Tình Thương Yêu Bao TrùmÌ 


1 https://theravada.vn/book/kinh-tam-tu-metta-sutta/ 


Đây là bài kinh được Đức Phật thuyết giảng cho chúng Tỳ kheo 
khi họ đang tu tập trong một khu rừng vắng, nơi được xem là có 
nhiều chư thiên thần bậc thấp và những chúng sinh khác xung 
quanh, kể cả những chúng sinh khuất mặt. Các vị Tỳ kheo này đôi 
khi cảm thấy bất an hoặc cảm thấy mình đang bị quấy rầy bởi 
những chúng sinh và thiên thần khuất mặt. 


Thứ nhất, bài kinh được các vị Tỳ kheo trì tụng để giúp cho tâm 
an tịnh với tâm từ ái hướng về sự bình an của mỗi chúng sinh và 
chư thiên thần xung quanh. 


Thứ hai, bài kinh là một “thông điệp” của Đức Phật đối với thế 
gian về lòng Từ Ái, lòng yêu thương bao trùm nên được mở rộng 
cho tất cả mọi người và chúng sinh. Và chính lòng yêu thương bao 
trùm đó sẽ đem lại sự bình an và những trạng thái Cao Đẹp nhất 
của tâm. 


Vì vậy, kinh này thường được nhiều người tụng bằng miệng hay 
trong tâm trước khi bước vào giờ thiền, để cho tâm của thiển sinh 
được an tịnh. Không phải chỉ riêng Phật tử tại gia, mà các Tăng Ni 
ở các xứ Phật giáo Nguyên thủy cũng thường tụng đọc kinh này 
trước mỗi giờ thiền tập, đặc biệt là trước khi ngồi thiển ở một nơi 
mới. 


Kinh này thường được dịch là Kinh Lòng Từ (Metta sutta). “Metta” 
có nghĩa là “lòng từ ái, thương yêu; tâm từ”. Tuy ở đây tên kinh 
không nói đến lòng bị mẫn (karunä), nhưng vì ai đã có tâm từ thì 
cũng sẽ rất dễ để khởi sinh lòng bi mẫn, thương xót, do cả hai 
thường đi song hành với nhau. Do vậy, nhiều bản dịch đã dịch là 
Kinh Từ Bi, vì chữ “Từ bi” vốn rất quen thuộc và đễ nhớ đối với 
hàng Phật tử tại gia và những người mới bước vào đạo Phật. 


C hỉ còn vài trang giấy nữa, cuốn sách Thiền Rải Tâm Từ: Nghệ 
thuật nuôi dưỡng hạnh phúc mà bạn đang cầm trên tay sẽ được 
khép lại trong sự biết ơn sâu lắng của người dịch, vì bạn đã dành 
ra thời gian quý báu của mình để đọc trọn món quà pháp bảo đến 
từ Thiền sư Bhante Sujiva - người Malaysia gốc Hoa chấp bút sau 
nhiều năm hành trì và giảng dạy về Thiền Vipassanä. Thiền sư 
dường như đã lĩnh hội và tiếp nối được nguồn năng lượng từ, bị, 
hỷ, xã của Đức Phật. 


Thông qua sự trải nghiệm phong phú của tự thân, Bhante Sujiva 
đã diễn dịch và giảng giải lại cho chúng ta dễ hiểu hơn về phương 
pháp nuôi dưỡng lòng từ bằng ngôn ngữ đại chúng mộc mạc, giản 
đị với nội dung ứng dụng thực tể, phù hợp nhu cầu “thương và 
được thương” của hầu hết mọi người. Qua đó, tác giả cũng đã 
truyền tải được lượng kiến thức Phật học uyên thâm của mình với 
lối văn ngắn gọn, súc tích, dễ dàng đi vào lòng người một cách nhẹ 
nhàng và lắng đọng... 


Thiền Rải Tâm Từ là pháp tu thiết thực giúp cho thân tâm hành 
giả trở nên từ ái và nhu nhuyến một cách tự nhiên hơn bao giờ 
hết. Hắn nhiên, pháp môn tu thiền này đã có mặt từ hơn hai mươi 
sáu thể kỷ trước tại xứ Ấn cổ xưa và đã được lưu truyền đến tận 
ngày hôm nay trên nhiều vùng đất hẳn in dấu chân của Phật giáo, 
trong đó có đất nước Việt Nam. Với chiều dài lịch sử hơn hai nghìn 
năm hiện diện trên mảnh đất này, tỉnh thần vô ngã vị tha của đạo 
Phật đã đồng hành và phát triển cùng dân tộc Việt... 


Ngày nay, Phật giáo được đại đa số mọi người xem như là một tôn 
giáo đại diện cho lòng từ bi rộng lớn và trí tuệ siêu việt. Người đệ 
tử Phật tự hào biết bao khi lần giở những trang sử về chiến tranh 
đẫm máu giữa các tôn giáo trên thế giới, và phát hiện ra rằng, 
chưa bao giờ Phật giáo tham gia kích động hay ủng hộ chiến tranh 
cả. Ngược lại, những người con Phật chân chính luôn luôn đề cao 


cuộc sống hòa bình, bất bạo động, đồng thời còn biết lan tổa năng 
lượng yêu thương từ ái đến mọi chúng sinh ở khắp mọi nơi. Thậm 
chí, khi Phật giáo du nhập vào bất kỳ một quốc gia nào thì cũng 
không làm cho tôn giáo bản địa bị đàn áp hay tiêu vong. 


Điển hình như Việt Nam hay Trung Hoa, v.v. nơi đã từng được các 
nhà sư xứ Ấn theo các thương thuyền đặt chân đến và g1eO xuống 
hạt giống “Bồ đề”, kể từ đó người dân sở tại cũng được trưởng 
dưỡng thêm nhiều đức tính từ bị, hỷ xả, vô ngã, vị tha, v.v. Còn ở 
một số nước thuộc Đông Nam Á và Nam Á, nơi Phật giáo Thượng 
tọa bộ chiếm ưu thế thì Thiền Rải Tâm Từ là một pháp tu hằng 
ngày không thể thiếu đối với quý sư và hàng cư sĩ áo trắng. Riêng 
một số nước phương Tây ngày nay cũng rất ưa chuộng Thiền Rải 
Tâm Từ bởi vì nó có giá trị ứng dụng thiết thực và hiệu quả cao, 
mà lại không hạn chế tín ngưỡng tôn giáo, chủng tộc màu đa, v.v. 


Đức Phật từng dạy: “Con người chỉ thật sự hạnh phúc khi biết cách 
lan tỏa tình thương đến với hết thảy chúng sinh”. Đây cũng là lý 
do mà Thiền Rải Tâm Từ có mặt như là một nghệ thuật nuôi 
dưỡng hạnh phúc cho chính mình và tha nhân một cách thiết 
thực và nhiệm mầu nhất. Thiền Rải Tâm Từ được ví như những 
giọt mưa cam lộ giúp cho mảnh đất dù khô cằn đến đâu cũng có 
thể nảy mầm hồi sinh sự sống, là ánh bình minh xua tan màn 
đêm u tối, là liều thuốc chữa lành mọi sân hận bất an, v.v. Khi 
Đấng Từ Phụ còn tại thế, Người đã mang Thiền Rải Tâm Từ gieo 
vào tâm thức nhân sinh, v.v. Và rồi, bình an có mặt, hạnh phúc 
đơm hoa, từ độ đó mãi cho đến tận ngày nay. 


Cuốn sách Thiền Rải Tâm Từ: Nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc là 
sự hội tụ của rất nhiều thiện nhân duyên thù thắng. Trong quá 
trình chuyển ngữ, nhuận văn, những ngôn từ mộc mạc, tỉnh tế 
của cuốn sách đã dần dần cảm hóa và thay đổi tính cách nóng nẩy 
trong chính bản thân của người dịch rất nhiều. Vì vậy, từ sâu 
trong tận đáy lòng, dịch giả hy vọng những ai hữu duyên đang 
cầm trên tay tập sách nhỏ này đều có thể đánh thức được lòng từ 
ái vốn đang ngủ say hay chưa được bình yên trong tâm mình. Với 
một mong muốn khi đọc xong cuốn sách Thiên Rải Tâm Từ: Nghệ 
thuật nuôi dưỡng hạnh phúc này, tâm bạn cũng như giọt nước cam 
lộ trải lớn tình thương cho chính mình, cho người thân, cho 
những người bạn có duyên gặp gỡ và kể cả chưa đủ duyên hội ngộ. 
Ước nguyện cuốn sách như là nhịp cầu để kết nối chúng ta gần 
hơn với trái tỉm yêu thương của bậc thánh, để năng lượng yêu 
thương như suối nguồn mãi tuôn chảy giữa nhân gian, để xoa dịu 
những tổn thương do sân hận, thù hẳn, ganh ghét, tật đố mang 
đến; đồng thời xây dựng nên một thế giới hòa bình không binh 


đao, máu lửa. Những điều vừa nêu cũng chính là tâm nguyện duy 
nhất của dịch giả khi phiên dịch và cho phát hành miễn phí quyển 
sách này. 


Người xưa có câu: “Thọ ân một giọt nước, báo ân cả suối nguồn”. 
Với tỉnh thần kể thừa truyền thống tốt đẹp của cha ông, nhân đây 
người dịch xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến: 


- Đức Phật Gotama - bậc thầy đầu tiên truyền dạy Thiền Rải Tâm 
Từ cho nhân loại. 


- Bhante Sujiva - người mang thông điệp Thiền Rải Tâm Từ đến 
với đại chúng và cũng là tác giả của cuốn sách này. 


- Thượng tọa Thích Giác Trí - Bổn sư thế phát xuất gia - Trưởng 
ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp. 


- Thượng tọa Thích Thanh Phong - Giám đốc Trung tâm Biên 
phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế - Vĩnh Nghiêm Tùng Thư. 


- Thượng tọa Thích Đức Thiện - Chủ tịch hội đồng khoa học. 


- Quý thầy Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch: Đại đức 
Thích Quảng Lâm, Đại đức Thích Quảng Đại, Đại đức Thích 
Quang Định, Đại đức Thích Bổn Huân, Đại đức Thích Đồng Lực, 
Đại đức Thích Vạn Lợi và Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn... những bậc 
thiện tri thức đã trực tiếp hoặc gián tiếp trợ duyên cho sự thành 
tựu của dịch phẩm này. 


- Cố Phật tử Diệu Nhật - người mẹ vĩ đại với tình yêu thiêng liêng 
đã ban cho dịch giả hình hài và tạo nguồn cảm hứng vô tận để 
cuốn sách này ra đời. 


- Hiệu đính Sc. Chơn Thủy, thiết kế bìa Pt. Thiện Hỷ, biên tập Vũ 
Huế, dàn trang Vi Xuân, vẽ minh họa bìa anh Nguyễn Văn Trung, 
đọc morat Sc. Nguyên Hiền và Sc. Diệu Liên, liên hệ giấy phép 
xuất bản chị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết kế - Chế 
bản điện tử và in công nghệ cao ông Phạm Minh Thái, Công ty 
Pháp Minh Tuệ, v.v. những người hữu duyên đã trợ giúp cho tập 
sách nhỏ này trổ nên sinh động và ý nghĩa hơn bao giờ hết. 


- BTC khóa Thiền Vipassana chùa Long Hưng - Đông Anh - Hà Nội 
cùng toàn thể quý anh chị em thiền sinh các khóa thiền cơ bản 
K1, K2, K3, K4 và các khóa thiền nâng cao K1,K2- những người 
luôn đồng hành cùng với dịch giả, từ đó góp phần tạo nên cơn gió 
tươi mát trên bước đường tìm về cội nguồn “hạnh phúc đích 


thực”. 


- Lớp Thiền K2: 46,000,000 Vnđ; Quỹ lan tỏa sách Phật: 
10,000,000 Vnở; Công ty The Green Solution: 124,000,000 Vnđ; 
Chị Quý (Tâm An Lạc): 10,000,000 Vnđ; Clb Bs Viện mắt SG-HN: 
30,000,000 Vnở; Pt. Đức Anh (Gốm sứ Toto): 5,000,000 Vnđ; 
Nhóm Chị Hiệp: 18,000,000 Vnđ; Nguyễn Thị Huệ: 5,500,000 
Vnả; Gđ. Anh Phương: 34,000,000 Vnởđ; Chị Hương (Đắk Lắk): 
3,000,000 Vnở, v.v. những nhà mạnh thường quân đã phát tâm 
hỗ trợ ấn tống cuốn sách này. 


Biển học vô bờ mà kiến thức của người dịch lại hữu hạn. Do đó, 
trong quá trình chuyển ngữ cuốn sách, chắc chắn ít nhiều vẫn còn 
những chỗ thiếu sót, ngôn từ chưa chuẩn hay ý tứ chưa thông, V.V. 
Với tâm nguyện mong muốn dịch phẩm truyền tải đúng với 
nguyên ý của tác giả và ngày càng một hoàn thiện hơn, vì vậy, 
dịch giả rất mong nhận được sự chỉ giáo nhiệt thành từ Chư tôn 
đức Tăng Ni, cùng quý Phật tử, chuyên gia Phật học, những bậc 
thiện tri thức đang cầm quyển sách này trên tay, qua hộp email: 
thienraitamtu@gma1l.com. 


Thiết nghĩ, sự phản hồi của Quý vị là sự đóng góp thiết thực, to 
lớn cho sự trưởng thành của dịch giả. 


Kính chúc Quý vị thân khỏe, tâm an và hạnh phúc! 
Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm Nhâm Dần (2022) 


Nguyên Tú kính đề! 


